Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammäsambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
Bậc A La Hán, Bậc Chánh Đẳng Giác 


Tâm từ 
Sujin Boriharnwanaket 


Chuyên ngữ: Trần Văn Thái, Trần Thanh Mai 


Hiệu đính bản chuyển ngữ: Vietnam Dhamma Home 


(Từ bản tiếng Anh của dịch giả Nina Van Gorkom) 


Nhà xuất bản Hồng Đức 


GIGIITRIEU  rsslvauueilolesudisklkiSnagyauaallussbolpasndlbgusying 5 
Chương 1. Duyên tố và trở ngại.................................----c-ecrcrtriiieirerrrrrrree 15 
Chương 2. Vượt qua sân hận ...................................---c-s+ccrsecrreEriietriirrrrrerree 29 
Chương 3. Thực hành trong cuộc sống hàng ngày .............................. 41 
Chương 4. Đặc tính của tâm tỪ................................... Họa 51 
Chương 5. Tâm từ trong thân hành và khẩu hành................................ 63 


Chương 6. Lợi ích của tâm từ 
Chương 7. Phước lành của tâm từ 









Chương 8. Nhân và quả trong cuộc sống...................................---c-cccccccee 94 
Chương 9. Tâm từ - Nền tảng của thế giới....................................--------.- 105 
Các bài kinh được dẫn.....................................-- 

Kinh tâm từ: Kinh tập (143-152) 

Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Trường bộ kinh, III, 180) ...................... 117 

Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Như Thị Ngữ) 

Itivuttaka (Chương 3, phẩm IV) .................................---c--------+:++eeccccccvcc+ 133 
€I:1MiI/3ái 00100176... ............ 135 


Vài lời về bản dịch Việt nỮ..................................---c+--22cvs+tsecxrvsertsrrrarsrerrree 142 


Giới thiệu 


Achaan Sujin tiếp cận về phát triển tâm từ (mettä) rất trực 
tiếp. Bà hướng đến việc áp dụng lời dạy của Đức Phật trong 
đời sống hàng ngày. Đức Phật dạy con đường diệt trừ bất thiện 
và pháp triển thiện. Tâm từ (mettä) là một thiện pháp thiết yếu. 
Nhưng rất khó phát triển tâm từ vì chúng ta luôn nghĩ đến bản 
thân mình. Phát triển tâm từ đưa đến lợi ích tối ưu cho cả hai, cho 
bản thân mình và người khác: tâm từ làm giảm sự vị kỷ và là yếu 
tố cốt yếu cho sự hòa hợp và bình yên trong xã hội. 

Cuốn sách này tổng hợp các bài giảng của Achaan Sujin 
tại Chùa Bovoranives, Băng Cốc. Tại các buổi giảng của Bà, 
mọi người đặt câu hỏi và vì vậy cuốn sách này gồm một phần 
hỏi đáp. Khun Sujin' giải thích, để phát triển tâm từ, ta cần biết 
chính xác tâm từ là gì và khi nào thì tâm từ sinh khởi. Chúng ta 
dễ cho những thương mến cá nhân là tâm từ và khi ấy, tâm từ 
không thể được phát triển. Khun Sujin trích dẫn Tam Tạng kinh 
điển và các chú giải để làm sáng tỏ việc phát triển tâm từ theo lời 
dạy của Đức Phật. Bà luôn nhấn mạnh, sự thực hành tâm từ phải 
thông nhất với những lời dạy của Đức Phật còn được lưu truyền 
đến ngày nay. Mọi người trước kia luôn chấp nhận những gì thầy 
mình nói mà không tự tìm hiểu Tam Tạng. Khun Sujïin luôn hết 
mực khuyến khích mọi người đọc kinh điển, suy xét điều đọc 
được và tự kiểm chứng sự thật thông qua thực hành Giáo pháp - 
lời dạy của Đức Phật, trong đời sống hàng ngày. Khi Bà bắt đầu 
giảng Pháp từ hơn 25 năm trước, có rất ít bản dịch Chú giải sang 


! Trong tiếng Thái, “Khun” nghĩa là “Ông” hoặc “Bà” 


-6- Giới thiệu 





tiếng Thái. Mỗi lần cần chú giải cho các bài kinh sẽ được dẫn 
trong buổi giảng, Bà phải nhờ các vị sư dịch từ tiếng Pali sang. 
Nhờ sự khuyến khích của Bà, cả người xuất gia lẫn cư sĩ đã quan 
tâm hơn đến Giáo lý và chú giải, nhiều bản dịch chú giải đã được 
dịch sang tiếng Thái. Ngày nay tại Thái Lan, Tam Tạng đã được 
quan để giải thích cho đoạn kinh đó. Khun Sujim không những 
giúp mọi người tra cứu kinh điển mà còn hiểu đúng việc áp dụng 
và thực hành Giáo lý trong cuộc sống thường ngày. Mọi người có 
thê nghe các bài giảng của Bà qua radio vào buổi sáng và tối. Đài 
phát thanh các vùng khác nhau của Thái Lan đã phát bài giảng 
của Bà và số lượng các nhà đải ngày càng tăng lên. Ở các nước 
láng giềng như Lào, Malaysia và Cam-pu-chia, người ta cũng 
có thể được nghe Bà giảng. Với lòng cảm kích sâu sắc nhất đối 
với sự hướng dẫn và giúp đỡ của Khun Sujin, tôi hân hạnh dịch 
cuốn sách về tâm từ này cho các độc giả tiếng Anh. Bản biên dịch 
này của tôi có điều chỉnh cho phù hợp với “người Tây phương”, 
với một số thay đổi, bổ sung và chú thích. Người Thái đã quen 
với các thuật ngữ và ý nghĩa Pali, nhưng với những người mới 
tìm hiểu Giáo lý thì sẽ khó năm bắt. Để giúp độc giả hiểu hơn 
về cuốn sách, giờ tôi sẽ giải thích một vài ý căn bản làm tiền đề 
để hiểu về tâm từ và việc áp dụng nó trong đời sống hàng ngày. 

Không thể phát triển tâm từ (mettä) nêu không biết về “trạng 
thái tâm” của mình, tiếng Pali gọi là “citta”. Cái chúng ta cho là 
“tâm của tôi” thực chất là các khoảnh khắc tâm thức (citta) khác 
nhau thay đối liên tục. Có một tâm tại một thời điểm, sinh rồi 
diệt ngay lập tức, rồi được tiếp nôi bởi tâm tiếp theo. Cuộc sông 
của chúng ta là chuỗi tâm sinh diệt không gián đoạn. Mỗi tâm 
kinh nghiệm một đối tượng. Cái thấy là một tâm, nó kinh nghiệm 
màu sắc thông qua mắt. Cái nghe là một tâm, nó kinh nghiệm âm 
thanh thông qua tai. Tâm kinh nghiệm đối tượng thông qua sáu 
căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 


Tâm Từ - 7 - 





Tâm rất đa dạng: một số tâm là thiện (kusala cit(a), một số 
bắt thiện (akusala citta), một số lại không thiện hay bắt thiện. Khi 
có tâm từ sinh khởi cùng tâm, tâm khi ấy là thiện, nhưng khi có 
thương mến cá nhân hay sân đi cùng, tâm là bất thiện. Có một 
tâm tại một thời điểm, nhưng mỗi tâm lại kèm theo một số tâm 
Sở (cefasIka), các tâm sở này thực hiện chức năng riêng khi sinh 
khởi cùng tâm. Một số tâm sở, như thọ hay tưởng, sinh khởi cùng 
tất cả các tâm, trong khi một số tâm sở khác chỉ có thể sinh khởi 
với tâm bắt thiện hoặc tâm thiện. Tâm bắt thiện có các tâm sở bất 
thiện đi kèm, như tham (lobha), sân (dosa); còn tâm thiện đi kèm 
với các “tâm sở tịnh hảo” như vô tham hay vô sân. 

Tâm và tâm sở là các thực tại sinh khởi do duyên tương ứng. 
Chăng hạn, các phâm chất thiện và phiền não sinh khởi trong quá 
khứ có thể làm duyên cho những phâm chất ấy sinh khởi ở hiện 
tại. Tâm sinh rồi diệt đi, nhưng vì mỗi tâm được tiếp nỗi bởi tâm 
tiếp theo, nên các phẩm chất thiện hay phiền não đều được tích 
lũy từ khoản khắc này sang khoảnh khắc khác, và vì thế có đuyên 
cho chúng sinh khởi ở hiện tại. 

Thấy, nghe, nếm, ngửi và kinh nghiệm các đối tượng xúc 
chạm qua thân không phải là các tâm thiện hay bất thiện, mà là 
tâm quả của nghiệp (vipäkacitta). Những việc làm bất thiện và 
thiện đã tạo trong quá khứ có thể mang đến kết quả bất khả ái 
hoặc khả ái ở hiện tại. Nghiệp thực chất là tác ý hay ý định. Tác 
ý thiện hoặc bất thiện thúc đầy nên hành động được tích lũy từ 
khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, vì thế nó có thể cho quả 
về sau. Nghiệp (kamma) cho quả dưới dạng là tâm tái tục, hay 
trong suốt kiếp sông là cái thấy, cái nghe và các kinh nghiệm qua 
ngũ quan khác. Thấy, nghe và các kinh nghiệm đối tượng khả ái 
hay bất khả ái tùy thuộc vào nghiệp tạo ra những tâm quả này. 
Khi thấy một đối tượng thị giác khả ái, hầu như tham sinh khởi 
ngay sau cái thấy; khi thấy một đối tượng bất khả ái, hầu như sân 
sinh khởi ngay sau cái thấy. Sau kinh nghiệm ngũ quan, tâm bất 


~-8- Giới thiệu 





thiện sinh khởi thường xuyên hơn tâm thiện. Không có tự ngã 
nào có thê điều khiển hay kiểm soát tâm, tâm sinh khởi vì những 
duyên riêng của chúng, chúng là vô ngã (anattä). Hiểu biết đúng 
về các tâm khác nhau có thể làm duyên cho các phâm chất thiện 
được phát triển. 

Đức Phật đã dạy, cái ta cho là “tâm của ta” và “thân của 
ta” là những thực tại thay đổi liên tục, sinh rồi diệt ngay lập tức, 
chúng là vô thường và vô ngã. Tâm (citta) và tâm sở (cetasika) là 
các danh pháp (tiếng Pali gọi là nama). Danh pháp và sắc pháp là 
các thực tại tối hậu, hay pháp chân đế. Danh pháp như cái thấy, 
tâm từ hay sân hận, sắc pháp như màu sắc, âm thanh hay đặc tính 
cứng, đều là các thực tại tối hậu. Mỗi thực tại đều có đặc tính 
riêng và có thể được kinh nghiệm trực tiếp khi chúng xuất hiện. 
Chúng là thực đối với tất cả mọi người. Tên gọi của chúng có thể 
thay đôi, nhưng đặc tính của chúng thì không. Có sự thật tối hậu 
[hay chân đế] và sự thật chế định [hay tục đế]. Nếu không tìm 
hiểu lời dạy của Đức Phật, chúng ta chỉ biết đến sự thật chế định: 
là thế giới về con người, chúng sinh, tự ngã, cây cối và xe cộ... 
Đó là những khái niệm mà ta thường nghĩ về, nhưng không phải 
là sự thật tối hậu - cái có thể được kinh nghiệm trực tiếp. Đạo 
Phật không phủ nhận sự thật chế định, nhưng chỉ ra sự khác biệt 
giữa sự thật tối hậu và chế định, nhờ đó ta có thể phân biệt chúng. 
Kế cả khi đã biết thứ vốn được cho là con người chỉ bao gồm 
danh và sắc sinh rồi diệt, chúng ta vẫn nghĩ về con người. Chúng 
ta có thể nghĩ theo cách bắt thiện - với sự vị kỷ hay khó chịu; hay 
theo cách thiện - với tâm từ hay lòng bi mẫn. 

Đạo Phật dạy về các hình thái thiện pháp khác nhau: bố 
thí (dãna), trì giới (sïla) và phát triển tâm trí (bhãvan3) - bao 
gồm phát triển sự an tịnh (samatha) và phát triển tuệ minh sát 
(vipassan3). Có những loại tâm thiện khác nhau, một số sinh kèm 
với tuệ (paññã) và một số không. Có thể có bố thí và trì giới 
không với trí tuệ, nhưng để phát triển tâm trí thì cần có trí tuệ. 


Tâm Từ - 9 - 





Có những mức độ trí tuệ khác nhau. Khi tâm thiện với bồ thí sinh 
khởi, nó có thê sinh kèm với trí tuệ hiểu rằng bố thí là thiện pháp 
và nghiệp thiện sẽ cho quả an lành. Đó là một mức độ của trí tuệ. 
Có mức độ trí tuệ hiểu Giáo lý về mặt lý thuyết, hiểu về danh 
và sắc sinh khởi do duyên, là vô thường và vô ngã. Trí tuệ trong 
sự phát triển an tịnh (samatha) lại là một mức độ khác nữa. Nó 
không chỉ hiểu lý thuyết, mà còn nhận biết chính xác khi tâm là 
thiện và khi tâm là bất thiện; nó nhận ra hiểm họa của bất thiện 
và lợi ích của thiện. Trí tuệ trong samatha biết duyên phù hợp 
để phát triển sự an tịnh dựa trên đề mục thiên. An tịnh sinh khởi 
cùng với tâm thiện và khi có sự kinh nghiệm trực tiếp đặc tính 
của an tịnh, nó có thể được phát triển. An tịnh được phát triển 
nhờ chú tâm trên một trong các đề mục thiền. Nhưng nếu chỉ cố 
gắng chú tâm trên đề mục mà không có hiểu biết, không thể phát 
triển được an tịnh. Có các đề mục samatha cụ thể như được giải 
thích trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) - một bách khoa 
toàn thư về Phật giáo do nhà chú giải Buddhaghosa biên soạn. 
Tâm từ là một trong các đề mục thiền của samatha. Khi sự an tịnh 
được phát triển, có thê đắc định (jhãna). Ở khoảnh khắc đắc định, 
không có sự kinh nghiệm qua ngũ quan và chúng ta được thoát ly 
khỏi phiền não - thứ vốn liên đới chặt chẽ với kinh nghiệm ngũ 
quan. Tâm thiền là tâm thuộc cõi thức cao hơn. Tuy nhiên, sau 
khi tâm thiền diệt đi, phiền não có thể sinh khởi trở lại. Thông 
qua samatha, phiền não tạm thời bị đè nén nhưng không bị tận 
diệt. Đắc định vô cùng khó và chỉ rất ít người có thê đạt được. 
Người có thể đắc định với đề mục tâm từ có thể trải tâm từ đến 
tất cả các cõi và tới mọi chúng sinh. Đó chính là “trải tâm từ tới 
mọi chúng sinh” như được đề cập ở cuốn sách này. Khun SuJin 
giải thích, kế cả những người không định phát triển an tịnh ở mức 
độ cao cũng có thể và nên phát triển tâm từ trong cuộc sống hàng 
ngày. Khi biết chính xác tâm lúc nào là thiện và lúc nào là bất 
thiện, và khi biết đặc tính của tâm từ thì họ có thể phát triển tâm 
từ, và ở khoảnh khắc đó tâm có sự an tịnh. 


- 10- Giới thiệu 





Phát triển tuệ minh sát hay vipassanã khác với phát triển 
samatha. Cách thức và mục tiêu của hai loại phát triển tâm trí này 
khác nhau. Phát triển tuệ minh sát là phát triển hiểu biết đúng về 
các thực tại tối hậu, là các danh pháp và sắc pháp, nhằm tận diệt 
tà kiến về ngã. Bằng tuệ giác, mọi phiền não và xu hướng ngủ 
ngầm có thể dần tận diệt hoàn toàn. Trong phát triển tuệ minh sát, 
chúng ta không có chú tâm trên một đề mục, nhưng với chánh 
niệm (sati), hiểu biết về các thực tại xuất hiện qua một trong sáu 
căn có thể được phát triển. Hiểu biết về thực tại có thể được phát 
triển bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, trong cuộc sống hàng ngày, 
mà không cần phải đến một nơi yên tĩnh. Chánh niệm là tâm sở 
thiện, nó không quên mà hay biết về danh hoặc sắc xuất hiện tại 
khoảnh khắc hiện tại. Ngay khoảnh khắc có chánh niệm, hiểu 
biết trực tiếp về thực tại đang xuất hiện có thể được phát triển, 
nhờ đó thực tại có thể dần được nhận biết là vô ngã. Tứ niệm xứ 
(satipatthana) là một từ khác để chỉ sự phát triển tuệ giác về danh 
và sắc. Khi mới bắt đầu, chánh niệm và trí tuệ còn yếu, nhưng 
mỗi sát na chúng sinh khởi, chúng được vun bồi, kể cả khi ta 
không nhận ra. Chúng có thể phát triển từ khoảnh khắc này sang 
khoảnh khắc khác, từ kiếp này sang kiếp khác. 

Bạn đọc sẽ gặp thuật ngữ “chánh niệm - tỉnh giác” (satI - 
sampaJañña), thay cho chánh niệm và trí tuệ. Tỉnh giác (sampa- 
jañña) là một từ khác để chỉ trí tuệ. Chánh niệm và trí tuệ là các 
tâm sở khác nhau, mỗi cái có một chức năng riêng, nhưng cả hai 
đều cần thiết đề hiểu về thực tại đang xuất hiện. Nếu chỉ nhận biết 
thực tại mà không có trí tuệ, sẽ không thê đạt được mục đích thấy 
thực tại như chúng là. Chánh niệm-tỉnh giác là vô ngã, không 
thể tạo ra, mà chỉ có khi đủ duyên. Đó là các duyên: được nghe 
giảng Pháp bởi người có hiểu biết đúng, và cân trọng suy xét về 
Pháp. Đầu tiên cần có hiểu biết lý thuyết về danh và sắc. Cần biết 
danh là thực tại kinh nghiệm gì đó, và sắc là thực tại không kinh 
nghiệm gì cả. Cần hiểu rằng cái thấy là danh, nó kinh nghiệm cái 


Tâm Từ - 11 - 





xuất hiện qua mắt, là đối tượng thị giác, và đối tượng thị giác là 
sắc. Cần hiểu rằng cái thấy khác với suy nghĩ về con người, là 
cái sinh khởi sau cái thấy; cần hiểu về các danh pháp khác nhau 
kinh nghiệm đối tượng qua sáu môn. Chúng ta cho rằng mình có 
thể chạm vào thân, nhưng sự thật, nó bao gồm những yếu tố khác 
nhau, xuất hiện mỗi cái tại một thời điểm. Qua xúc chạm, đặc 
tính cứng hoặc mềm được kinh nghiệm, chứ không phải là một 
cái thân. Thân là một khái niệm do suy nghĩ tạo ra, không phải 
là thực tại tối hậu. Khi hiểu thực tại tối hậu [hay chân đề pháp] 
là gì và sự khác biệt của nó với sự thật chế định, sẽ có duyên cho 
chánh niệm sinh khởi. Chánh niệm để ý và hay biết trực tiếp về 
danh hoặc sắc đang xuất hiện. Chúng ta liên tục kinh nghiệm sắc 
pháp qua thân căn, như đặc tính cứng hoặc mềm, nhưng thường 
thất niệm và vô minh về chúng. Chúng ta thường chú ý đến đồ 
vật hay thân thể - cái là cứng hoặc mềm, đến ý niệm về một 
“khối”. Nhưng khi chánh niệm sinh khởi, nó có thể hay biết về 
một sắc pháp như đặc tính cứng hoặc mềm, hoặc về một danh 
pháp - cái kinh nghiệm những sắc pháp ấy; và tại khoảnh khắc 
đó, trí tuệ có thê thâm sát những thực tại đó. Chúng có thể được 
nhận biết là sắc pháp hoặc danh pháp, sinh khởi do duyên riêng 
và là vô ngã. Trí tuệ được phát triển ở các mức độ khác nhau. Đầu 
tiên cần nhận biết sự khác biệt giữa danh pháp và sắc pháp, nếu 
không sẽ không thể kinh nghiệm trực tiếp sự sinh diệt của danh 
và sắc, là một mức độ tuệ giác cao hơn. Có thê hiểu về mặt tư 
duy rằng, danh khác với sắc, nhưng khi chúng thực sự hiện diện, 
vẫn chưa có nhận biết trực tiếp về đặc tính khác biệt của chúng. 
Chúng ta thường nhằm lẫn các thực tại như cái nghe và âm thanh 
hay cái thấy và đối tượng thị giác. Chánh niệm chỉ có thê hay biết 
một thực tại tại một thời điểm và chỉ khi có chánh niệm lặp đi lặp 
lại, trí tuệ mới có thể được phát triển, nhờ đó mà danh và sắc có 
thể được biết như chúng là. 


-12- Giới thiệu 





Khi trí tuệ được phát triển hoàn mãn, có thể đạt được giác 
ngộ: kinh nghiệm niết bàn (nibbana), là thực tại vô vi. Tâm, tâm 
sở và sắc là các thực tại hữu vi, sinh khởi do duyên rồi diệt đi. 
Niết bàn không phải là sắc, không phải là một nơi chốn để đến; 
nó là danh. Niết bàn là thực tại tối hậu [pháp chân đế], là danh 
pháp, không do duyên sinh, không sinh và diệt. Niết bàn được 
gọi là sự chấm dứt khổ (dukkha), chấm dứt bắt toại nguyện - đặc 
tính vốn có trong mọi thực tại hữu vi sinh diệt. Có bốn giai đoạn 
giác ngộ và tại mỗi giai đoạn, các phiền não lần lượt bị tận diệt, 
cho đến khi tất cả phiền não bị đoạn tận ở giaI đoạn giác ngộ cuối 
cùng - giai đoạn của bậc A La Hán, bậc toàn hảo. 

Đối tượng của satipatthäna (tứ niệm xứ) là các pháp chân 
để - danh và sắc. Tâm từ hướng đến các chúng sinh, lấy chúng 
sinh và con người làm đối tượng. Chúng sinh không phải là các 
pháp chân đế mà là tục đế [sự thật chế định]. Tuy nhiên, như 
Khun Sujin nói, ích lợi nhất là phát triển cả tứ niệm xứ và tâm 
từ. Khi có sự hay biết về danh và sắc, vẫn có thể có suy nghĩ về 
chúng sinh, về các loại danh pháp sinh khởi do duyên. Ta thường 
nghĩ về mọi người với tâm bất thiện, tâm có sự dính mắc hay 
khó chịu. Thay vì nghĩ với tâm bất thiện, ta có thể học để nghĩ 
với tâm từ (mettã-citta). Tâm từ là một loại danh pháp, và nếu có 
chánh niệm về nó, ta sẽ thấy nó là một thực tại do duyên, là vô 
ngã. Nếu không bám chấp vào ý niệm “tâm từ của tôi”, tâm từ sẽ 
thanh tịnh hơn. Khun SuJin nhắn mạnh, phát triển tứ niệm xứ làm 
duyên cho tâm từ sinh khởi thường xuyên hơn. Khi tứ niệm xứ 
được phát triển, những phiền não như ngã mạn, hà tiện và ghen 
tị - là những trở ngại của tâm từ, cuối cùng sẽ bị tận diệt. Hiểu 
rằng cả bản thân mình và người khác chỉ là tâm, tâm sở và sắc 
sẽ làm duyên cho tâm từ nhiều hơn. Nếu hiểu tâm bắt thiện của 
mình sinh khởi do duyên, ta cũng sẽ hiểu tâm bắt thiện của người 
khác là do duyên. Ta sẽ bớt xu hướng chỉ trích và thấu hiểu hơn 
những vấn đề của người khác. Như Khun Sujin nói, chúng ta có 


Tâm Từ - 13 - 





3 
^ 


thể học để trở thành “một người thấu hiểu”, người biết cảm thông 
và giúp đỡ người khác. Nếu ai đó không đáp lại lòng tốt của ta, ta 
vẫn có thê đối xử với họ như những người bạn. Tình bạn thực sự 
không phụ thuộc vào thái độ của người khác, nó sinh khởi cùng 
với tâm từ. 

Tâm từ là một “ba la mật” - những phẩm chất tuyệt hảo mà 
Đức Phật đã vun bồi trong vô lượng kiếp quá khứ khi còn là đức 
Bồ Tát - một chúng sinh có phát nguyện cho quả vị Phật. Những 
người có niềm tin vào Giáo lý và phát triển tứ niệm xứ sẽ phát 
triển ba la mật cùng với chánh niệm về danh và sắc. Các ba la 
mật, trong đó có tâm từ, là duyên cần thiết để đạt đến giác ngộ. 
Mục tiêu phát triển các ba la mật là để tận diệt phiền não. 

Khun Sujin giúp mọi người hiểu về tâm của mình, biết khi 
nào tâm là thiện và khi nào tâm là bất thiện. Khi có hiểu biết đúng 
về tâm của mình, mọi người sẽ không lầm tưởng về bản thân và 
nhằm tưởng bắt thiện là tâm từ. Lời giảng của Khun Sujin về tâm 
từ rất hữu ích đề hiểu tâm từ là gì và làm sao phát triển nó. Cách 
giảng của Bà rất thuyết phục và trực tiếp, giúp nhiều cho việc 
thực hành tâm từ trong đời sông hàng ngày. Nhiều lời kinh Phật 
được Bà trích dẫn là sự nhắc nhở và động viên việc thực hành 
tâm từ trong cuộc sống thường nhật. 

Cuốn sách sử dụng các trích dẫn trong Tam Tạng và các 
Chú giải, bao gồm cuốn Chứ Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasalinj) - chú 
giải cho bộ đầu của Tạng Vï Diệu Pháp (Dhammasangani) và 
cuốn 7hanh Tịnh Đạo (Wisuddhimagga). Bản tiếng Anh của các 
cuốn này hiện có tại Hội văn bản Pali, 73 Lime Walk, Heading- 
ton, Oxford OX3 7AD, Anh quốc. 

Trong cuốn sách này, tôi muốn giữ nguyên các thuật ngữ 
Pali, vì rất cần biết một số thuật ngữ ấy. Các từ tương đương 
trong tiếng Anh thường không hoàn toàn chuẩn xác vì nó bắt 
nguồn từ triết lý phương Tây và vì vậy thường khác với những ý 
nghĩa trong Giáo lý Đạo Phật. 


-14- Giới thiệu 





Tôi tha thiết bày tỏ lòng biết ơn tới “Hiệp hội Nghiên cứu 
và Hoằng dương Phật pháp” và nhà xuất bản Alan Weller - người 
đã giúp bản dịch được ra đòi. 


Nina Van Gorkom 


Tâm Từ - 15 - 





Chương 1 
Duyên tố và trở ngại 


Tâm từ (mettä) sẽ được vun bồi khi ta biết đặc tính của nó. 
Khi có tâm từ thực sự, mọi người đều là bạn: có sự thân thiện và 
cảm thông, ta thương yêu quan tâm đến người khác và muốn làm 
những gì lợi ích, mang đến cho họ hạnh phúc. Tại khoảnh khắc 
ấy, tâm mềm dịu và không có ngã mạn (mãna) - cái làm duyên 
cho việc thê hiện bản thân, làm mình quan trọng và xem thường 
người khác. 

Nếu thực sự muốn phát triển tâm từ, chúng ta cần tận diệt 
bất thiện pháp, kế cả những bất thiện mà ta thường không để ý. 
Chúng ta không nhận ra mức độ ngã mạn, ghen tỊ, keo kiệt, bực 
dọc và các phiền não khác trong mình nhiều tới đâu. Khi phát 
triển tâm từ, chúng ta sẽ bắt đầu đề ý đến nhiều loại phiền não, 
khi tâm từ được vun bồi hơn sẽ ít cơ hội cho bắt thiện pháp sinh 
khởi hơn. 

Ngã mạn là một phiền não trở ngại cho tâm từ. Khi có tâm 
từ, chúng ta nghĩ về sự an vui của người khác, còn khi có ngã 
mạn, ta thấy mình quan trọng. Nếu muốn tận diệt ngã mạn và 
phát triển tâm từ, cần phải biết đặc tính của ngã mạn. C# Giải 
Bộ Pháp Tụ - Atthasalinï (Quyển II, Phần II, Chương 2, 372) nói 
về ngã mạn như sau: 


“Nơã mạn”, “kiêu hãnh” và “tự phụ” chỉ về cách 
thức và hiện trạng. “Tĩnh kiêu căng "nghĩa là đưa mình lên 
hay làm nồi bật hơn người khác. “Tỉnh tự cao” sinh khởi 
nơi một người nâng người đó lên, giữ người ấy trên cao. 


- 16 - Duyên tố và trở ngại 





“Kiêu kỳ” nghĩa là nổi lên cao như ngọn cờ. “Ngạo mạn ” 
nghĩa là cao ngạo, trạng thái tâm nâng mình lên; Trong 
nhiễu lá cờ, cờ nào nổi lên cao hơn những lá cờ khác được 
gọi là cờ tiên phong, biếu ngữ. Ngã mạn sinh khởi liên tục 
và nổi bật vì nương vào các ngã mạn nói tiếp nhau thì cũng 
giống như cờ tiên phong. Tâm muốn lên cao như cờ tiên 
phong thì được gọc là thích phô trương. Trạng thái đó được 
gọi là thích phô trương. Và đó là tính chất của tâm chứ 
không phải là của một tự ngã; vì thế đó là “tâm thích phô 
trương”. Thực vậy, tâm kèm với mạn muốn trưng biểu ngữ, 
và trạng thái ấy được gọi là phô trương - ngã mạn. 

Khi học về đặc tính của ngã mạn, ta có thể thấy sự khác biệt 
giữa khoảnh khắc của tâm bắt thiện với tâm từ. Tâm bắt thiện thì 
không êm ái và dịu dàng, tại khoảnh khắc đó không có sự thân 
thiện và hữu hảo với người khác. Nếu muốn phát triển tâm từ, 
cần phải có ““sati-sampajañña” - chánh niệm và trí tuệ, để biết khi 
nào có tâm thiện và khi nào có tâm bắt thiện. Không thể có tâm 
từ tại khoảnh khắc của ngã mạn. 

Ghen tị là một phiền não khác là trở ngại của tâm từ. Khi 
ghen tị với ai đó, ta chắc chắn không muốn hành xử với người 
ấy như bạn. Nếu thực sự muốn phát triển tâm từ trong cuộc sống, 
cần phải biết đặc tính của sự thông cảm và dịu dàng, và ta sẽ nhận 
ra tâm từ không thể đi cùng với ghen tị. 

Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Quyển II, Phân II, Chương 2, 373) 
nói về ghen tị như sau: 

Trong phân thuyết giảng về tính ganh ty, “ganh ty 
với lợi lộc, danh dự, kính trọng, thương mễn, đánh lễ 
cứng dường được dành cho người khác ” là thứ ganh ty 
có trạng thái không thể chịu đựng, hay bắt mãn về sự 
thịnh vượng của người khác; hay nói về những lợi lộc 
người khác có được, v.v... “Đối với những người này 
thì điều đó có ích gì đâu?” v. v... 


Tâm Từ - 17 - 





Người đạt đến bậc giác ngộ đầu tiên, bậc Thánh Nhập Lưu 
(sotapamna), đã hoàn toàn tận diệt ghen tỊ, vì vị ấy nhận ra bản 
chất thực tại như chúng là: là các danh pháp và sắc pháp sinh 
khởi do duyên riêng tương ứng. Vị ấy nhận ra, không ai có thê 
giành được gì cho bản thân hay có thể khiến người khác ái mộ, 
kính trọng và đảnh lễ mình. Trên thực tế, việc có được lợi dưỡng, 
tiếng thơm và sự cung kính của người khác là tùy thuộc vào nhân 
duyên. Vì vậy không nên ghen tị. Khi có ghen tị thì không có 
từ tâm. Tất cả các pháp, thiện hay bất thiện đều vô ngã; chúng 
sinh khởi do duyên tương ứng. Chừng nào chưa phải là một “bậc 
thánh”, bậc đã giác ngộ, thì sẽ vẫn còn duyên cho ghen tị. Chúng 
ta không chỉ ghen tỊ với người ngoài hay bạn bẻ, mà còn cả với 
những người gần gũi và thân yêu mình. 

Bỏn sẻn là một phiền não khác là trở ngại của tâm từ. Cứ 
Giải Bộ Pháp Tụ (cùng chương trên, 373) nói về năm loại bỏn sẻn: 

Về chỗ ở (nơi cư ngụ) 

Về gia tộc (đối với vị sư, có thể là những người 
công quả trong Chùa hay thân quyến) 

Về lợi lộc (đối với vị sự: là có được tứ vật dụng) 

Về sắc đẹp và tiếng thơm (không muốn người khác 
được khen ngợi bởi sắc đẹp hay thành tựu) 

Về Giáo pháp (không muốn chia sẻ hiểu biết về 
Giáo pháp) 

Chúng ta đọc thêm (số 375, 376): 

“Tính keo kiệt là biểu hiện của bỏn sẻn. 'Hà tiện" 
chính là hành vì hay trạng thái của bón sén. Tâm bỏn 
sẻn là trạng thái của người có tính keo kiệt. “Cái này 
chỉ dành cho tôi thôi, không dành cho người khác. `- 
như vậy mong muốn không tiêu tán những gì mình có ta 
đóng lại... Trạng thái của người ấy là hà tiện, đồng nghĩa 


- 18- Duyên tố và trở ngại 





với mức độ bón sẻn nhẹ. Một người tỉ tiện là một con 
người hạ đẳng. Trạng thải Tỉ tiện là chỉ sự keo kiệt mức 
độ nặng. Thực vậy, một người tỉ tiện sẽ ngăn cản người 
khác không bó thí. Và người ta nói như sau: 

Tai ác, keo kiệt, tỉ tiện, sai trải. 

Những người ấy cản trở sự bó thí cho người nghèo. 

Khi một người 'bón rít' nhìn thấy kẻ ăn xin, tâm trí 
người ấy co dúm lại như thể nếm vị chua. Hiện trạng 
của người đó là “bón rí. ` Nói cách khác: - tính bón rít` 
giống như một chiếc muỗng ăn cơm. ` Vì khi chiếc bình 
đựng đồ ăn đây tới miệng, người ta dùng chiếc thìa bị 
cong vòng vào trong từ mọi phía đề múc đô ăn; không 
thể mức được gì cả. Tâm trí của một người bỏn xẻn cũng 
cong vòng như vậy. Khi đã bị cong vòng, thì thân cũng 
cong vòng, co lại, không toả ra - như vậy người keo kiệt 
thường được cho là người "bón rít” 

“Thiếu quảng đại trong lòng là một hiện trạng tâm 
đóng lại và co dứm, thế nên tắm lòng không thể trải rộng 
ra để thực hiện bố thí, v. v...., phục vụ người khác. 
Nhưng bởi vì người bỏn sẻn tóc ao không cho người 
khác những gì thuộc về mình, và chỉ muốn lấy đi cái 
thuộc về người khác, chính vì thế bỏn sẻn này nên được 
hiểu có trạng thái là giấu đi và giữ lại tài sản của chính 
mình, như sau: mong là tài sản này chỉ dành cho tôi, 
không dành chongười khác. 


Ở đây nhà Chú giải nói về tâm của kẻ phàm phu chưa tận 
diệt được keo kiệt. Chỉ có bậc thánh mới hoàn toàn tận diệt được 
keo kiệt. Khi sân, ngã mạn, ghen tỊ và bủn xin sinh khởi, tâm 
không có từ tâm. Nếu muốn phát triển tâm từ, ta cần hiểu chỉ tiết 
về các tâm khác nhau của mình. Nên thấm sát đặc tính của tâm 


Tâm Từ - 19- 





khi nghĩ về ai đó. Không nên chỉ có tâm từ đối với một số người 
cụ thê. Chúng ta cân tiêp tục phát triên tâm từ hơn nữa, không 
bao giờ là đủ. 

Trong nhiều bài kinh khác nhau, Đức Phật đã chỉ ra lợi ích 
của phát triển tâm từ. Chúng ta đọc trong Tương Ung Bộ kinh 
(Tập I- Thiên có kệ, Chương X - Tương ưng Dạ xoa, lỰ. Man- 
ibhadda): 

Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Magadha, tại 
điện thờ Manimavlaka, tại một trú xứ của Dạ-xoa Man- 
ibhadda. Rồi Dạ-xoa Manibhadda đi đến Thể Tôn, sau 
khi đên, nói lên bài kệ này trước mặt Thê Tôn: 

Lành thay, thường chánh niệm, 

Nhờ niệm, lạc tăng trưởng. 

Có niệm, mai đẹp hơn, 

Hạn thù được giải thoát. 

Thế Tôn đáp: 

.. Với đi trọn ngày đêm, 

Tám y lạc, bất hại, 

Từ tâm mọi hữu tình, 


Vị ấy không thù hận. 


Qua đó ta thấy được lợi ích của việc phát triển tâm từ. 

Tâm từ có thể được phát triển thành một đề mục thiền 
(samatha). Nếu hiểu đúng về phát triển an tịnh với đề mục này, 
có thể đạt được một mức độ an tịnh cao, kế cả tầng thiền. Tâm 
thiền (jhãnacittas) là tâm ở cảnh giới cao hơn. Tại khoảnh khắc 
của tâm thiền, không có kinh nghiệm qua ngũ quan và chúng ta 
tạm thời thoát khỏi phiền não. Tuy nhiên ngay sau khi tâm thiền 
diệt đi, phiền não sẽ sinh khởi trở lại. Phát triển an tịnh với đề 


- 20 - Duyên tố và trở ngại 





mục tâm từ không đưa đến tận diệt sân (dosa). Chỉ có phát triển 
tứ niệm xứ - hiểu biết đúng về các thực tại mới dẫn đến tận diệt 
phiền não. Phiền não được tận diệt từng bước qua bốn tầng giác 
ngộ. Chỉ ở tầng giác ngộ thứ tư, tầng giác ngộ của bậc A La Hán, 
mọi phiền não mới hoàn toàn bị tận diệt. Tại tầng giác ngộ thứ 
ba, tầng giác ngộ của bậc “Thánh Bất Lai” (Anãgãmn), sân bị diệt 
trừ. Bậc Thánh Bất Lai không còn sân nữa và tràn đầy từ tâm. 

Phát triển hiểu biết đúng về thực tại - tứ niệm xứ có thể làm 
duyên cho nhiều tâm từ hơn. Trí tuệ (paññã), hay chánh kiến, biết 
cái được cho là chúng sinh, con người hay tự ngã chỉ là các danh 
pháp và sắc pháp. Chúng ta dùng các thuật ngữ chế định đề đặt 
tên cho các chúng sinh, đồ vật khác nhau đang hiện diện, nhưng 
sự thực, chúng chỉ là danh và sắc, sinh khởi do duyên và diệt đi. 
Mỗi tâm diệt đi được tiếp nối bởi tâm tiếp theo, và cả sắc diệt đi 
cũng sẽ được thay thế chừng nào còn có duyên tạo ra chúng. 

Có người nói rằng, nếu không làm một việc gì thì anh ta bị 
phân tán và có tâm bất thiện. Để có thiện tâm, anh ấy cần tụng 
kinh tâm từ thật lâu. Tuy nhiên khi phát triển tứ niệm xứ, chúng 
ta cần nhớ rằng, kể cả cảm giác phân tán hay rã rượi đều có thể 
là đối tượng của chánh niệm. Chánh niệm có thể lập tức hay biết 
đặc tính đang xuất hiện và khi đó có thiện tâm. Không dễ nhận 
ra đặc tính của thực tại đang xuất hiện; trí tuệ cần thực sự phát 
triển để nhận biết sâu sắc những đặc tính khác biệt của danh và 
sắc. Cần chánh niệm về đặc tính của thực tại kinh nghiệm, là 
danh pháp, và đặc tính của thực tại không kinh nghiệm gì cả, là 
sắc pháp. Cần phân biệt rõ đặc tính khác nhau của danh và sắc. 
Khi có chánh niệm về thực tại - cái xuất hiện một mình tại một 
khoảnh khắc qua ngũ quan và ý môn, đặc tính của thực tại phải 
được suy xét và thâm sát thật kỹ lưỡng. Bằng cách ấy, danh và 
sắc mới có thể được hiểu như chúng là: là vô ngã. 


Tâm Từ - 21 - 





Người tin rằng mình cứ tụng kinh tâm từ là được có thê 
không biết tâm khi ấy là thiện hay bất thiện. Người ấy có thê 
không biết cần có chánh niệm (sati) để phát triển trí tuệ - thứ hiểu 
rõ thực tại đang xuất hiện tại khoảnh khắc hiện tại. Thậm chí 
người ấy còn không biết mục đích của việc tụng kinh. Nếu thực 
sự muốn vun bồi tâm từ, ta cần thấy hiểm họa của mọi loại bất 
thiện, như sân, ngã mạn, ghen tỊ và bỏn xẻn. 

Đề phát triển tâm từ, cần biết chỉ tiết, tỉnh tế về những tâm 
khác nhau của mình. Cần biết về tâm như chúng thực là. Tâm 
thiện và tâm bắt thiện có những đặc tính riêng. Ngay cả khi tâm 
thiện ở mức độ non nớt thì vẫn hoàn toàn khác với khoảnh khắc 
của dính mắc. Nếu chánh niệm và trí tuệ không sinh khởi, chúng 
ta không thê biết khi nào có tham ái và khi nào có tâm từ. Nếu 
không rõ các đặc tính khác nhau giữa chúng, ta có thể đang phát 
triển bất thiện thay vì tâm từ mà không hè hay biết, khi ấy ta sẽ 
cho nó là thiện mà thực chất, nó là bắt thiện. Vì thế hiểu biết chỉ 
tiết về các đặc tính khác nhau của tham ái và tâm từ là cần thiết. 
Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Quyển II, Phân II, Chương 2) giải thích 
các khía cạnh của tham ái được đề cập trong cuốn Dhamma- 
sangani. Chúng ta đọc về “say mê” như sau: 

“Say mê” ở đáy có nghĩa là do tham mà chúng sinh 
ở các cõi cảm thấy “say mê”, hay bản thân tham có nghĩa 
là say mê. Trong khái niệm “say đắm”, từ “đắm” được 
kết hợp với say mê. Khao khát sinh khởi một lần tới một 
đối tượng thì là “say mê”, sinh khởi lặp đi lặp lại liên tục 
chính là say đắm... 

Cuộc sống hàng ngày chính là thứ cần được thẩm sát. Khi 
không có tâm từ, tâm luôn bị cuốn vào đối tượng, say mê đối 
tượng. Nếu không có chánh niệm, ta không thể biết khi nào có 
tham ái. Dính mắc vào các đối tượng khác nhau được kinh nghiệm 
làm duyên cho hành vi qua thân và khâu, khi ấy ta mới nhận ra 


- 22 - Duyên tố và trở ngại 





là không hề có từ tâm. Bằng việc học qua kinh nghiệm đặc tính 
của tham ái và tâm từ, ta có thể so sánh và biết rõ sự khác biệt 
giữa chúng. 

Không nên chỉ cô gắng phát triển tâm từ khi đang có sân, 
mà còn cần cả khi dính mắc. Chúng ta nên suy xét loại tâm gì 
hiện diện khi nghĩ về người thân, bạn bè - những người gần gũi 
và thương yêu của mình. Cần nhận ra ngay khoảnh khắc đó là 
tâm từ hay dính mắc, cần học bằng chính kinh nghiệm của bản 
thân về sự khác biệt giữa những khoảnh khắc ấy. Nếu thực sự 
muốn phát triển tâm từ, không nên uống phí bất kỳ cơ hội nào đề 
học về các đặc tính khác nhau của tâm, nhờ đó sẽ có thêm duyên 
cho tâm từ phát triển. Thật vô ích nếu cho rằng chỉ nên phát triển 
tâm từ khi ta bị bực tức. 

Bây giờ tôi sẽ đề cập một số câu hỏi liên quan đến việc phát 
triển tâm từ. 

Người hồi: Đặc tính của tâm tham là luyến ái và dính mắc. 
Nếu nói rằng dính mắc vào gia quyến và bạn bè là tham, là không 
đúng thì tôi thấy điều này không phù hợp với cuộc sống thông 
thường của chúng ta trong thế giới này. 

Khun Sujin: Nếu muốn phát triển tâm từ, bạn cần phải biết 
sâu sắc về các tâm khác nhau của mình. Chỉ tụng kinh thôi thì 
không đủ. Cần phải biết chỉ tiết về đặc tính của tâm từ. Khi có 
tâm từ thì không có sân. Tuy nhiên, khi yêu mến ai đó và dính 
mắc vào người ấy, khi đó có tham ái, không phải tâm từ, và tham 
ái làm duyên cho sân. Chúng ta nên suy xét thực tại nào thì tốt 
hơn, tâm từ hay tình yêu ích kỷ - cái thực chất là tham ái (lobha). 
Có thể có tâm từ khi ở cùng gia đình và bạn bè, và khi ấy ta có 
thể hiểu về đặc tính của nó. Khi có tâm từ, chúng ta nghĩ đến lợi 
ích của người khác, không dính mắc, không luyến ái vị kỷ. Tâm 
từ thực sự vì người khác thì không thể làm duyên cho việc khó 
chịu với người ấy. Vì vậy khi ta có tâm từ thay vì tham ái, người 


Tâm Từ - 23 - 





khác cũng sẽ được lợi. Cả người có tâm từ và người là đối tượng 
của tâm từ đều được hưởng lợi. Nếu chỉ có tham ái trong cuộc 
sống hàng ngày thì sẽ có nhiều duyên cho việc khó chịu và cảm 
thọ ưu. Tuy nhiên, khi tâm từ phát triển sẽ bớt cơ hội cho tâm 
sân. Chúng ta sẽ nghĩ và suy xét thường xuyên hơn đến lợi ích 
của người khác. 

Người hỏi: Bà nói rằng cần có chánh niệm và trí tuệ (chánh 
niệm-tỉnh giác) để phát triển tâm từ và vì thế chúng ta nên biết 
đặc tính của chánh niệm và trí tuệ, nếu không tâm từ không thể 
được phát triển. Phải không ạ? 

Khun Sujin: Có hai loại phát triển tâm trí, samatha - phát 
triển sự an tịnh và vipassanã - phát triển hiểu biết đúng về các 
thực tại. Cả hai loại phát triển tâm trí này đều cần chánh niệm- 
tỉnh giác. Tuy nhiên, tuệ trong samatha khác với tuệ trong vIpas- 
sanã. Tuệ trong samatha biết cách để phát triển sự an tịnh, là sự 
giải phóng tạm thời khỏi phiền não. Tuệ trong vipassanä biết đặc 
tính của các hiện tượng tĩnh thần và vật chất, của các thực tại xuất 
hiện từng thứ một tại một thời điểm, qua sáu môn. 

Người hỏi: Đôi khi có tâm từ khi lo lắng cho ai đó đang gặp 
khó khăn. Ở khoảnh khắc đó có chánh niệm nhưng có thể không 
có trí tuệ biết đặc tính của chánh niệm. Vậy có tâm từ thực sự khi 
đó không? 

Khun Sujin: Khi tâm từ sinh khởi, tâm là thiện và nó sinh 
kèm với niệm - là một thiện pháp (sobhana dhamma)°. Chúng 
ta có thể không có chánh niệm-tiỉnh giác để phát triển an tịnh ở 
mức độ cao, nhưng khi có tâm từ, phải có niệm sinh kèm, duyên 
là vậy. Chánh niệm không quên thiện pháp, nó sinh khởi với mỗi 
tâm thiện. Do thiện pháp được tích lũy nên có thể có duyên cho 
các loại thiện pháp khác nhau, như bố thí - lòng quảng đại, giữ 


? Hay pháp tịnh hảo 


- 24- Duyên tố và trở ngại 





giới - sự tiết chế khỏi các hành động bắt thiện hay tâm từ. Những 
thiện pháp này sinh kèm với chánh niệm, nhưng không nhất thiết 
với trí tuệ. Tuy nhiên nếu muốn phát triển tâm từ như một đề mục 
thiền và đạt được mức độ an tịnh cao thì cần có chánh niệm-tỉnh 
giác. Với chánh niệm-tỉnh giác, sự khác biệt giữa đặc tính của 
tâm từ và tham ái sẽ được nhận biết một cách chính xác. 

Người hỏi: Tôi muốn nói về những sự kiện xảy ra trong 
cuộc sông thường ngày. Thỉnh thoảng khi lái xe, tôi tụng “mong 
cho mọi chúng sinh được hạnh phúc, mong họ không phải chịu 
đau đớn hay mất mát”. Nhưng khi bất ngờ gặp phải sự cô trên 
đường thì thoạt đầu, tôi không thể nghĩ đến người khác. Sau đó 
tôi mới nhận ra là mình đã không như lời kinh tâm từ vừa tụng. 
Tôi bắt đầu suy xét hơn đến những lời kinh ấy và tôi học áp dụng 
tâm từ trong những tình huống đi đường. Đó chính là tác dụng 
của việc nghĩ đến và suy xét. 

Khun Sujin: Khi mới gặp sự cố, bạn có nghĩ đến câu “mong 
cho mọi chúng sinh được hạnh phúc” không? 

Người hỏi: Không, khi ấy thì tôi không nghĩ đến những từ đó. 

Khun Sujin: Phát triển tâm từ không phải là nghĩ đến 
những từ ngữ mà cần biết thực tại của tâm từ. Khoảnh khắc của 
tâm từ khác với khoảnh khắc của bực bội, cáu giận hay thù hận. 

Người hỏi: Nếu không tụng kinh tâm từ thì tôi đã không 
suy xét trong những tình huống như vậy, tôi sẽ chỉ nghĩ đến bản 
thân thôi. 

Khun Sujin: Bạn cần hiểu chỉ tiết về các thực tại, cần hiểu 
tại khoảnh khắc tụng kinh có tâm từ thực sự hay chỉ là suy nghĩ 
về các câu chữ đó. Có tâm từ thực sự khi suy xét cho người khác, 
không phải lúc bạn chỉ tụng mà thôi. 

Người hỏi: Việc tụng kinh có tác dụng chứ. Nếu không 
tôi đã không tự hỏi liệu mình có thật sự muốn chúng sinh khác 


Tâm Từ - 25 - 





được an vui hay không. Thực sự tôi đã suy xét như vậy nhờ việc 
tụng kinh. 

Khun Sujin: Khi tự hỏi mình như vậy, bạn đã nhận ra rằng tâm 
từ không phải là việc tụng câu chữ mà nó cần phải được thực hành. 

Người hỏi: Vâng, đúng thế. Khi thực hành tâm từ trong tình 
huống đó thì tôi không tụng. 

Khun Sujin: Một số người chỉ nghĩ đến việc tụng kinh tâm 
từ, nhưng khi vừa tụng xong, họ có thê nôi sân nếu gặp điều không 
như ý. Chúng ta có thể tụng các câu chữ về tâm từ, nhưng rồi tâm 
từ lại không sinh khởi khi có chúng sinh hay con người hiện diện. 
Chúng ta có thê tụng rất lâu, nhưng nếu gặp điều nghịch ý thì tâm 
từ ở đâu? Ta cần tụng bao lâu đề tâm từ có thể sinh khởi? 

Người hỏi khác: Sẽ không đi đến đâu nếu cho rằng chỉ cần 
tụng kinh đề phát triển tâm từ, vì ta đã hiểu sai về phát triển tâm 
từ. Tâm từ chỉ có thê phát triển khi được vun bồi trong tình huống 
hàng ngày. Một hai năm trở lại đây, tôi cảm thấy mình có tâm từ 
hơn, chính là nhờ việc được nghe Khun Sujm giảng Pháp. Giờ 
thì tôi thường nghĩ đến làm điều gì có lợi và mang đến hạnh phúc 
cho người khác, dù là việc nhỏ hay lớn. Tôi thấy khi chánh niệm 
sinh khởi, tâm rất hiền hòa. Có tâm từ khi tránh giết muỗi hay 
giúp chúng sinh khác đang gặp khó khăn. Trước kia tôi không 
muốn nỗ lực để giúp người khác, nhưng sau này thì có, vì tôi suy 
xét đến lợi ích và hạnh phúc của họ. Đôi khi gặp những người rao 
bán những thứ mà tôi không cần, nhưng tôi vẫn mua, nhờ có tâm 
từ. Tôi mua không phải vì cần tới món đồ đó. Tôi nghĩ đến câu 
nói của Khun Sujin: “Giúp được người khác nhiều hay ít không 
quan trọng, cốt yếu là nghĩ đến lợi ích và sự an vui của họ”. Mỗi 
khi tôi nghĩ đến những lời ấy, tâm thiện với từ có thể sinh khởi. 

Khun Sujin: Anumodhana! Đó chính là sự thực hành Cáo 
pháp, là sự phát triển tâm từ thực sự. Trong tiếng Päli, sự phát 
triển gọi là “bhãvanã”, nghĩa đen là: làm cho cái gì đó tăng trưởng, 


- 26 - Duyên tố và trở ngại 





làm cho sinh khởi thường xuyên, lặp đi lặp lại. Phát triển không 
phải là việc tụng câu chữ với hy vọng đạt tới một mức độ an tịnh 
cao, tới an chỉ định. Cần có tâm từ trong cuộc sống thường ngày. 
Khi ở một mình, có thê ta tụng rất nhiều, nhưng trong đời sống 
thường nhật, tâm từ lại không sinh khởi. Tâm từ thực sự được 
phát triển qua thực hành, qua hành vi của chúng ta trong các tình 
huống khác nhau trong cuộc sống, khi ở cùng người khác. 

Người hỏi: Tôi vẫn nghĩ rằng việc tụng kinh tâm từ mang 
lại lợi ích. Tụng kinh không hề dễ. Tôi có thể nghĩ về những 
người mình không ưa, như Ông X - người trong quá khứ đã làm 
nhiều điều không phải với tôi, nhưng bây giờ khi phát triển tâm 
từ, tôi nghĩ “mong cho ông X được hạnh phúc, không phải chịu 
khổ đau mất mát”. Với việc tụng, tôi không mắt đồng nào hay 
phải nỗ lực gì để giúp ai đó. Tôi vẫn chưa sẵn lòng làm những 
việc ấy. 

Khun Sujin: Do bạn chưa dần phát triển tâm từ trong cuộc 
sống hàng ngày. Hôm nay bạn không gặp ông X, nhưng bạn gặp 
những người khác. Liệu bạn có thấy mình có tâm từ hiện giờ 
không, khi đang ở cùng với người khác đây? Khi thực sự phát 
triển tâm từ, chúng ta sẽ biết rằng khi có tâm từ, tâm thoát khỏi 
mọi loại bất thiện, khi ấy không có ngã mạn, không có ý niệm tỏ 
vẻ ta đây. Kế cả khi nhìn thấy hay nghĩ về người khác, ta không 
xem thường họ, không có ngã mạn. Cho dù ở với a1, chánh niệm- 
tỉnh giác có thể sinh khởi và tại một khoảnh khắc cụ thẻ, ta có thể 
nhận biết tâm có sinh kèm với từ hay không. Ta có thể phát triển 
tâm từ bất cứ lúc nào và không nên lựa chọn người để hướng tâm 
từ đến, như ông X chăng hạn. 

Người hỏi: Tôi sẽ bắt đầu phát triển tâm từ mọi lúc. Khi 
thấy người khác, tôi sẽ nghĩ “mong cho tất cả đều được hạnh 
phúc, mong cho họ không bị mất mát khổ đau” 


Khun Sujin: Sao bạn lại nghĩ về tất cả? 


Tâm Từ - 27 - 





Người hỏi: Khi thấy mọi người, tôi thấy đó là một tổng thể. 

Khun Sujin: Hiện giờ bạn biết về lý thuyết rằng, chỉ có 
danh và sắc, không có chúng sinh, con người hay tự ngã nào. Tuy 
nhiên bạn chưa biết đặc tính của danh và sắc. Không có chánh 
niệm-tỉnh giác suy xét từng loại thực tại đang xuất hiện. Tâm từ 
sẽ lớn mạnh hơn khi đặc tính của danh và sắc được xuyên thấu, 
từng thực tại xuất hiện tại một thời điểm. Vì vậy, cần có chánh 
niệm-tỉnh giác đề thấy đặc tính của tâm khi có lòng từ với người 
này hay người kia. Nếu không, chúng ta không thể biết đó chỉ là 
việc tụng, việc nghĩ về tâm từ hay có tâm từ thực sự đối với từng 
người mà ta gặp. 

Người hỏi: Khi tôi tụng kinh tâm từ, đôi lúc không có trí 
tuệ nhưng có chánh niệm. Tôi mong muốn trải tâm từ tới tất cả 
chúng sinh. 

Khun Sujin: Cần hiểu nghĩa của câu “phát triển tâm từ” và 
“trải tâm từ đến mọi chúng sinh”. Nếu tâm từ chưa thực sự phát 
triển, tâm sẽ không mong hạnh phúc đến cho mọi người ta gặp. 
Ta chưa cảm thấy thân thiện với tất cả, và vì vậy chưa thể trải 
tâm từ tới mọi chúng sinh. Chúng ta bắt đầu phát triển tâm từ tới 
người khác bằng hành vi, lời nói và suy nghĩ, nhờ đó tâm từ sẽ 
được tăng trưởng dần dần. Khi nghĩ về hay gặp gỡ người khác, 
dù là ai hay khi nào, có thể có tâm từ thực sự qua thân, khẩu và 
ý. Với việc tụng kinh, sẽ không có thể hiện nào qua nét mặt hay 
lời nói; tâm từ không phát triển nhờ việc tụng đọc. Có thể suy xét 
tâm mình khi gặp gỡ ai đó, xem mình có đang xem thường họ 
không, dù chẳng biểu lộ gì ra ngoài. Ta có thường không thích 
sự xuất hiện, cách cư xử hay nói năng của ai không? Có thực sự 
coi người ta đang nói chuyện như một người bạn? Thực sự chân 
thành tìm kiếm lợi ích và muốn giúp đỡ họ? Không có quy định 
phải tụng những bài kinh cụ thể nào về tâm từ. Không phải theo 
bất kỳ nguyên tắc tụng đọc nào để phát triển tâm từ. Ta có thê 


- 28- Duyên tố và trở ngại 





nghĩ về người khác với thiện tâm có từ sinh kèm: như nghĩ đến 
việc làm gì cho sự an vui và hạnh phúc của họ, giúp họ khỏi mất 
mát hay khó khăn. Còn khi tụng, ta phải nghĩ đến câu chữ, xem 
mình phải tụng câu nào trước, câu “mong mọi chúng sinh được 
hạnh phúc” hay câu “mong mọi chúng sinh được thoát khỏi khổ 
đau” trước. Thực tại tâm từ không phải là việc tụng câu chữ. Tâm 
từ sinh khởi khi ta giúp đỡ người khác qua hành động và lời nói, 
tùy theo hoàn cảnh mỗi thời điểm. 


Tâm Từ - 29 - 





Chương 2 
Vượt qua sân hận 


Khi thực sự biết đặc tính của tâm từ, ta có thể phát triển nó. 
Tuy nhiên không nên nghĩ rằng mình đã có khả năng trải tâm từ 
tới mọi chúng sinh để biến mãn tâm từ vô hạn. Sự thật, chỉ những 
người phát triển samatha với đề mục tâm từ và đắc được sơ thiền 
mới có thể trải tâm từ tới mọi chúng sinh. 

Người hỏi: Các nhà Chú giải khẳng định ta nên tụng những 
bài kinh tâm từ cụ thể. 

Khun Sujin: Tâm từ có sinh khởi theo quy tắc nào không? 

Người hỏi: Không, không có quy tắc nào. 

Khun Sujin: Chúng ta cần biết đặc tính của tâm từ để có 
thể phát triển nó hơn, hơn nữa. Nhưng như đã giải thích, không 
nên cô găng ngay lập tức trải tâm từ tới mọi chúng sinh nhằm 
phát triển nó. 


Người hỏi: Có bốn mươi đề mục thiền samatha và tùy theo 
tích lũy của mỗi người mà họ chọn đề mục nào để phát triển. 
Nhìn chung cần phải tụng niệm để phát triển các đề mục thiền, 
như “đề mục đất” chẳng hạn. 


Khun Sujin: Cần nghiên cứu Tam Tạng để tìm hiểu xem 
kinh điển có nói như vậy không. Chúng ta đọc trong 7ương Ưng 
Bộ kinh (Phân 1 -Sagäthä-vagga, Chương VII - Tương Ung Bà la 
môn, I- Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất, $1 - Bà la môn Dhanafjãnì): 


- 30 - Vượt qua sân hận 





Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha 
(Vương Xá), tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


Lúc bấy giò, nữ Bà-la-môn Dhanafjäni, vợ một người 
Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvđja, có lòng tín thành 
đổi với Phật, Pháp và Tăng. Rôi nữ Bà-la-môn Dhanafjãni, 
trong khi bưng cơm cho Bả-la-môn thuộc dòng họ Bhaãrad- 
väja, hứng khởi thốt lên ba lân lời cảm hứng: 


“Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh 
Giác ấy!” 


Đảnh lễ Đức Pháp! 
Đảnh lễ Đức Tăng!” 


Được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhãn- 
aavđja nói với nữ Bà-la-môn Dhanafjäni: “Như vậy, trong 
mọi thời, mọi địp, kẻ hạ tiện này nói lời tán thản vị Sa-môn 
trọc đầu ấy. Này kẻ Hạ tiện kia, ta sẽ luận phá bác Đạo Sư 
của Ngươi ”. 

“Thưa Bà-la-môn, tôi không thấy trong thế giới chư 
Thiên, Ma giới hay Phạm thiên giới, trong chúng Sa-môn 
hay Bà-la-môn, giữa chư Thiên hay loài Người, không một 
ai có thể luận phá Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Chánh Giác. Vậy này Bà-la-môn, Ông hãy đi. Sau khi đi, 
Ông sẽ biết”. 


Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvdja phẩn nộ, 
không hoan hỷ, đi đến Thể Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, Bàả-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvdja nói 
lên bài kệ với Thể Tôn: 


Tâm Từ - 31 - 





Sát vật gì, được lạc? 
Sát vật gì, không sẵu? 
Có một pháp loại gì, 
Ngài tán đồng sát hại, 
Tôn giả Gotama? 

Thế Tôn: 

Sát phần nộ, được lạc 
Sát phẫn nộ, không sấu, 
Phẫn nộ với độc căn, 
Với vị ngọt tôi thượng, 
Pháp áy, bậc Hiển Thánh, 
Tản đồng sự sắt hại. 
Sát pháp áy, không sâu, 
Này Bà-la-môn kia. 


Được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhảr- 
advàja bạch Thể Tôn: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Thát vi điệu thay, Tôn giả Gotamal... 


Sau đó chúng ta đọc Bà la môn Bhãradvãja đã xuất gia 
trước mặt Thế tôn, được thọ đại giới. Không lâu sau khi thọ đại 
giới, Ngài đắc thánh quả A La Hán. 

Người hỏi: Đức Phật nói về diệt trừ sân một cách bao quát 
hơn, nhưng Ngài không giải thích làm sao đề diệt trừ được sân. 


- 32- Vượt qua sân hận 





Khun Sujin: Đức Phật đã giảng Pháp theo nhiều cách khác 
nhau và với từng chỉ tiết để giúp mọi người thấy hiểm họa của bất 
thiện và lợi ích của thiện. Ngài dạy về phát triển trí tuệ, chính là 
thứ sẽ hoàn toàn tận diện sân. 

Người hỏi: Sân có thể bị diệt trừ. Qua phát triển tuệ minh 
sắt (vIipassan3), sân có thể bị tận diệt, và qua phát triển an chỉ 
định (samatha), sân có thể bị đè nén. Phát triển vipassana khác 
với phát triển samatha, với hai mục đích khác nhau. Tôi đọc trong 
“Bộ Phân Tích”, phần về Tầng thiên (Chương XVI]) thấy rằng, 
nếu ai đó muốn thanh tịnh tâm khỏi các triền cái, vị ấy phải ngồi 
kiết già, phải bước tới, bước lui để có tinh tấn, là yếu tố thiết yếu 
để đè nén triền cái. Nhưng người phát triển vipassanã thì không 
cần làm vậy đề có chánh tinh tấn. Bất cứ khi nào đối tượng xuất 
hiện với hiểu biết đúng và được thấy rõ đặc tính, khi ấy cũng có 
chánh tinh tấn, chính là lực cho trí tuệ phát triển. Như vậy, samatha 
và vipassana rất khác nhau. Người phát triển samatha cần phải 
tuân theo một số nguyên tắc nhất định. 

Khun Sujin: Vị ấy sẽ bắt đầu từ đâu và làm thế nào để phát 
triển samatha? 

Người hỏi: Vị ấy bắt đầu từ việc tụng niệm. 

Khun Sujin: Vị ấy cần bắt đầu từ hiểu biết đúng về bản chất 
của đề mục thiền trong samatha. Đề mục này phải làm duyên cho 
tâm được an tịnh, thoát khỏi phiền não. Cần có chánh niệm-tỉnh 
giác để phát triển sự an tịnh dựa trên đề mục thiền một cách đúng 
đẫn. 

Người hỏi: Người phát triển samatha muốn đắc định phải tập 
trung trên đề mục thiên, để giúp tăng trưởng định và sự an tịnh. 

Khun Sujin: Điều ấy thật viễn vông và không chút liên 
quan gì đến thực tại có thê được kinh nghiệm hiện giờ, với người 
mới bắt đầu. Bạn có nhận ra đặc tính của sân trong cuộc sống 
hàng ngày của mình không? VỊ bà la môn BhãradväJa đã hỏi Đức 


Tâm Từ - 33 - 





Phật: “Sá/ vật gì, được lạc?” và Đức Phật đã trả lời: “Sát phẫn 
nộ, được lạc. Sát phẫn nộ, không sâu”. Trong cuộc sống bận rộn 
với công việc hàng ngày, chẳng lẽ mọi người không gặp rắc rối, 
khó chịu với công việc, đồng nghiệp hay những người liên quan? 
Khi làm việc với người khác, có thể có thích hoặc không thích 
sinh khởi, cảm thấy căng thăng, khó chịu, không hài lòng hay 
buôn chán. .. Bất cứ lúc nào bạn thấy khó chịu là có sân, với 
nhiều sắc thái và mức độ. Chúng ta cần diệt trừ sân ngay trong 
những tình huống thường ngày, chứ không phải ở lúc nào khác. 
Tại thời điểm khắc chế được cơn sân, khi ấy có một mức độ an 
tịnh - samatha nhất định. Khi thấy được hiểm họa của sân, ta sẽ 
hiểu nên có tâm từ thay cho bất thiện. Tâm từ có thể sinh khởi 
nếu ta phát triển nó ngay từ bây giờ mà không phải trì hoãn sang 
một thời điểm khác. Nhờ đó ta sẽ bớt sân khi gặp khó khăn hay 
trở ngại trong công việc, khi gặp phải điều nghịch ý hay những 
việc căng thắng, không dễ chịu; khi đó ta sẽ có sự an vui thay cho 
phiền muộn. 

Người hỏi: Chẳng có ai thích sân cả. 

Khun Sujin: Chính trong cuộc sống hàng ngày mà sân cần 
được khắc chế. Sân có thể bị đè nén bởi thiền định với tâm từ làm 
đề mục, hoặc bởi sự phát triển tứ niệm xứ. Chánh niệm của tứ 
niệm xứ hay biết đặc tính của thực tại đang xuất hiện để nhờ đó, 
trí tuệ có thể được phát triển từng bước một cho đến khi đủ sắc 
bén đạt được tầng giác ngộ thứ ba - tầng giác ngộ của bậc thánh 
Bất Lai (Anagamn), khi ấy sân mới thực sự bị tận diệt. 

Khi Bà la môn BhãradväãJa đã trở thành tỳ khưu và có lòng 
tịnh tín nơi Đức Phật, những người anh em trai của vị này đã tức 
giận và có những hành vi, lời nói phi báng. Chúng ta đọc tiếp bài 
kinh thuộc Tương Ưng Bộ Kinh (Tập l, Chương II - Tương ưng 
Bà la môn, I- Phẩm A La Hán thứ nhất, II - Phí bảng) như sau: 


- 34- Vượt qua sân hận 





Một thời Thể Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluva- 
na (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvdja được nghe Bả-la- 
môn thuộc dòng họ Bhàradvdja đã xuất gia với Thế Tôn, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Ông phần nộ, không hoan 
hỷ, đi đến Thể Tôn; sau khi đến, nói những lời nói không tốt 
đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thể Tôn 


Được nghe nói vậy, Thé Tôn nói với Bà-la-môn Akko- 
saka Bhàradvàja: “Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các 
thân hữu bà con huyết thông, các khách có đến viếng thăm 
Ông không?” 


“Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, 
bà con huyết thông, các khách có đến viễng thăm tôi ”. 


“Này Bà-la-môn, Ong nghĩ thê nào? Ông có sửa soạn 
cho họ các món ăn loại cứng, loại mêm và các loại đồ nêm 
không?” 


“Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho 


họ các món ăn loại cứng, loại mêm, các loại đồ nêm `” 
“Nhưng này Bà-la-môn, nêu họ không thâu nhận, thời 


các món ăn ây về ai? ” 


“Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời 


các món ăn ây về lại chúng tôi `. 


“Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ bảng chúng 
tôi là người không phi báng; nhiếc mắng chúng tôi là người 
không nhiếc măng; gây lộn với chúng tôi là người không 
gây lộn; chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ Ông, thời 
này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự 


Tâm Từ - 35 - 





việc ấy chỉ về lại Ông. Này Bà-la-môn, ai phỉ bảng lại khi bị 
phi bảng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc măng, gây lộn lại khi 
bị gây lộn, thời như vậy, này Bả-la-môn, người ấy được xem 
là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi không 
cùng hưởng thọ sự việc ấy với Ông, không cùng san sẻ sự 
việc ấy với Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông! 


Này Bà-la-môn, sự việc áy về lại Qng!” 


“Nhà vua và VWƠng Cung, VWưƠng thân nghĩ rằng: “Sa- 
môn Œofama là vị A-la-hản ”. Tuy vậy Tôn giả Gofama nay 


đã phẫn nộ”. 
Thế Tôn: 
Với vị không phần nộ, 
Phân nộ từ đâu đến? 
Sống chế ngự, chánh mạng, 
Giải thoát, nhờ chánh trí. 
Vị ấy sống nh vậy, 
Đời sống được tịch tịnh. 
Những ai bị phỉ bảng, 
Trở lại phi bảng người, 
Kẻ ấy làm ác mình, 
Lại làm ác cho người. 
Những ai bị phỉ bảng, 


Không phi bảng chống lại, 


- 36 - Vượt qua sân hận 





Người ấy đủ thắng trận, 
Thắng cho mình, cho người. 
Vị áy tìm lợi ích, 

Cho cả mình và người. 

Và kẻ đã phỉ báng, 

Tự hiểu, lắng nguôi dẫn. 
Bậc Y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không hiểu Chánh pháp. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Akkosaka Bhàrad- 
vàja bạch Thể Tôn: “Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotamal. 


Chúng ta đọc thấy vị ấy đã xuất gia và sau đó không lâu, đã 
đắc thánh quả A La Hán. 


Còn chúng ta, nếu ở trong tình huống như vậy và bị ai đó 
mắng chửi, liệu tâm từ có thể sinh khởi? hay chắc chắn ta cũng sẽ 
đáp trả tương tự? Khi có sân, dù là của a1, thì cũng không có sự 
an tịnh mà chỉ có ý muốn gây hại hay làm tôn thương. Khi thấy 
cơn sân của người khác, thấy xu hướng gây hại của anh ta, và 
hiểu được hiểm họa của việc đó, liệu ta có muốn làm giống thế? 
Khi nhận ra hiểm họa của sân, sẽ có duyên cho tâm từ sinh khởi. 
Chúng ta nên phát triển tâm từ để có thể tha thứ cho người khác, 
ngay cả khi họ nói hay làm điều không phải với ta. 


Tâm Từ - 37 - 





Chúng ta đọc tiếp trong Tương Ung Bộ Kinh (Tập I, Chương 
VII - Tương ưng Bà la môn, Ï - Phẩm A La Hán thứ nhất, HH - 
Asurindaka) 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha ( Vương Xá), Weluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Bà-la-môn 
Asurimdaka Bhàradvdja nghe như sau: “Bà-la-môn thuộc 
dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia với Thể Tôn, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình”. Phẫn nộ, không hoan hỷ, vị ấy 
ấi đến Thế Tôn, sau khi đến, có những lời không tốt đẹp, ác 
ngữ, phỉ báng và nhiếc măng Thế Tôn. 


Được nghe nói vậy, Thể Tôn giữ im lặng. 


Rồi Bà-la-môn Asurindaka Bhàradvàja nói với Thể 
Tôn: “Này Sa-môn, Ông đã bị chỉnh phục. Này Sa-môn, 
Ông đã bị chỉnh phục!” 


Thế Tôn: 

Kẻ ngu nghĩ mình thắng, 
Khi nói lời ác ngữ, 

Ai biết chịu kham nhẫn, 
Kẻ ấy thật thắng trận. 
Những ai bị phỉ bảng, 
Trở lại phi bảng người, 
Kẻ ấy làm ác mình, 

Lại làm ác cho người. 


Những ai bị phỉ bảng, 


- 38 - Vượt qua sân hận 





Không phỉ báng đối lại, 
Người áy đã thắng trận, 
Thắng cho mình cho người. 
Vị áy tìm lợi ích, 

Cho cả mình và người, 

Và kẻ đã phỉ bảng, 

Tự hiểu, lắng nguội dân. 
Bác y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 


Vì không hiểu Chánh pháp. 


Và Tôn giả Asurinda trở thành một vị A-la-hán nữa. 

Đức Phật đã không đáp lại những lời giận dữ. Còn chúng 
ta - những người còn phiền não, cũng có thể giữ im lặng, nhưng 
với loại tâm nào? Cần suy xét về tâm mình ngay khoảnh khắc ấy. 
Với Đức Phật, có nhiều loại tâm khác nhau khiến Ngài giữ im 
lặng, với vị A La Hán - bậc hoàn mãn đã đạt bốn tầng giác ngộ 
cũng vậy, với các vị thánh Bất Lai (vị đạt tầng thánh thứ ba), các 
vị thánh Nhất Lai (vị đạt tầng thánh thứ hai), các vị thánh Dự 
Lưu (vị đạt tầng thánh thứ nhất) và kế cả phàm nhân cũng vậy; 
mỗi trường hợp đều có những loại tâm khác nhau khi ấy. Tất cả 
tùy thuộc vào mức độ trí tuệ. Người chưa tận diệt được sân cũng 
có thể giữ im lặng và không thê hiện sự giận dữ qua cử chỉ hay 
lời nói, nhưng liệu ta có thê biết họ có loại tâm nào không? Nếu 


Tâm Từ - 39 - 





tứ niệm xứ không sinh khởi, sẽ không thể biết mình có thiện hay 
bất thiện tâm, không thể biết liệu mình có tâm từ thật sự khi ấy 
không. Người còn phiền não khi thấy người khác giữ im lặng 
sẽ tự diễn giải theo tích lũy của mình. Nhưng lý do khiến người 
khác giữ im lặng có thể khác xa với những gì họ nghĩ. 

Suy xét kỹ ý nghĩa đoạn kinh trên sẽ thấy được nhiều điều 
lợi ích. Nhưng còn tùy thuộc vào mức độ thực hành tùy pháp của 
chúng ta. Khi nói những lời thô ác, ta là người thắng hay thua? 
Có khi ta đắc thắng khi nói những lời ấy với người khác, nhưng 
sự thật, ta là kẻ thua cuộc. Nếu thực sự muốn thắng, ta cần chinh 
phục phiền não của bản thân. Người không tức giận và không trả 
đũa là người giành được chiến thắng rất khó có được. 

Khi người khác đang giận, ta không nên hòa vảo sự giận 
dữ ấy, không nên bực tức và nói lời khó nghe. Nếu đáp trả, ta đã 
bị cuốn vào sự giận dữ, ta đồng hành với họ, đồng hành với bất 
thiện. Phát triển tâm trí rất gian nan, nó được duyên bởi việc nghe 
giảng về lợi ích của thiện pháp. Cũng cần phải có tinh tấn và sự 
can đảm để phát triển các thiện pháp. Sự vun bồi của mọi thiện 
pháp trên hết được duyên bởi Tứ niệm xứ - sự phát triển tuệ giác 
về các pháp chân đế. Tứ niệm xứ làm duyên cho niệm sinh khởi, 
là sự hay biết, không quên thiện pháp. Có nhiều mức độ chánh 
niệm khác nhau: có chánh niệm trong bồ thí, trong trì giới (là sự 
tiết chế, ngăn ngừa khỏi các hành vi xấu), trong phát triển sự an 
tịnh và trong phát triên hiểu biết đúng về các thực tại. Phát triển 
tứ niệm xứ có thể làm duyên cho các mức độ chánh niệm khác 
nhau sinh khởi thường xuyên hơn. Nó làm duyên cho sự suy xét 
về hiểm họa của bất thiện pháp đang xuất hiện, và tùy theo giai 
đoạn phát triển của trí tuệ mà mức độ hiểm họa nào được nhận ra. 
Khi có chánh niệm, sẽ có trí tuệ thấy được pháp bất thiện như nó 
là. Khi trí tuệ nhận ra pháp bắt thiện, sẽ có duyên cho thiện pháp 
sinh khởi thay cho bắt thiện pháp. 


-40 - Vượt qua sân hận 





Một người anh khác của Bà la môn BharadväJa, khi biết 
em trai mình gia nhập Tăng đoàn, đã bảy tỏ tức giận theo một 
cách khác. Chúng ta đọc tiếp trong 7ương Ưng Bộ Kinh (Tập I, 
Chương VII - Tương ưng Bà la môn, I- Phẩm A La Hán thứ nhất, 
TỰ - BilangiRa): 


Lại nữa, một lần Thé Tôn ở Raảjagaha, Weluvana, tại 
chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Bà-la-môn Bilangika Bhàrad- 
vàja được nghe: “Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja đã 
xuất gia với Sa-môn Gotama, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình”. Phẫn nộ, không hoan hỷ, vị ấy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, giữ yên lặng, đứng một bên. 


Rồi Thé Tôn, với tâm tư của mình, biết được tâm tư 
của Bà-la-môn Bilangika Bhàradvdja, liền nói lên bài kệ 
cho Bà-la-môn Bilangika BhàradvÄja: 

Ai hại người hiển thiện, 

Thanh tịnh, không cấu nhiễm, 

Ác hạnh được chín mùi, 

Phản lại hại người ngu, 

Chẳng khác gì ngược gió, 


Lại tung vãi bụi trần. 


Được nghe Pháp, dù trong một thời khắc ngắn, cũng vô 
cùng lợi ích. Bà la môn Bilangika đã tức giận đi đến gặp Thế tôn, 
dù không nói lên lời mắng nhiếc hay trách móc. Nhưng sau khi 
suy xét với sự tôn kính Pháp được nghe, ông đã nhận ra nhân và 
quả của các thực tại và có được niềm tin nơi Giáo pháp. Ông đã 
xin quy y theo Đức Phật. Không lâu sau đó, ông đã đạt mục đích 
tối tượng của đời sống, trở thành một vị A La Hán. 


Tâm Từ - 41 - 





Chương 3 
Thực hành trong cuộc sống hàng ngày 


Tâm từ (mettã-citta) có thể sinh khởi mà không cần phải 
tụng kinh tâm từ. Chúng ta thấy ví dụ này trong “Tiên thân Tungi- 
la” (H1, số 388). Theo Chú giải về câu chuyện tiền thân này, Đức 
Phật đã kể lại khi Ngài ngự tại Jetavana (Kỳ viên tịnh xá). Có 
một tỳ khưu rất sợ chết. Vị này sợ hãi ngay cả khi nghe tiếng bụi 
cây lay động, tiếng cành khô rơi hay tiếng chim thú gọi đàn. Các 
vị tỳ kheo khác tụ tập về chánh điện và kể về vị tỳ kheo sợ chết 
này. Họ bàn nhau: “giờ đây đối với mọi loài trên thế gian, cái 
chết là tất nhiên, đời sống không có gì chắc chắn, điều này chẳng 
nên sáng suốt ghi nhớ trong tâm sao?”. Đức Phật đã hỏi các vị 
tỳ kheo về đề tài đang bàn luận và Ngài nói, vị tỳ kheo ấy không 
chỉ sợ chết trong kiếp này mà cả ở một kiếp trước. Chúng ta đọc 
trong Chuyện tiền thân Tundila rằng ngày xưa ở thành Varãnasií, 
Đức Bồ Tát nhập thai một heo rừng. Khi đến kỳ, heo mẹ sinh hai 
con heo đực. Một ngày, heo mẹ đặt hai con nằm trong một cái hó. 
Một bà lão từ ruộng bông trở về nhà với giỏ đầy bông vải, gõ cây 
gậy xuống đất kêu lóc cóc. Heo mẹ nghe tiếng động và sợ hãi, bỏ 
hai con chạy mắt. Bà lão đưa hai heo con về nhà đề chăm sóc, bà 
gọi heo lớn (đức Bồ Tát) là Mahãtundila (Heo lớn mõm dài) và 
heo nhỏ là Cullatundila (Heo bé mõm dài). Bà nuôi nắng chúng 
và coi chúng như con mình, nhưng bà thương Mahãtundila nhiều 
hơn Cullatundila. Chúng lớn dần và mập mạp. 


Một ngày, một đám thanh niên đi tìm thịt heo, nhưng 
không biết kiếm ở đâu. Họ muốn mua heo của bà lão, nhưng bà 


- 42 - Thực hành trong cuộc sống hàng ngày 





trả lời, bà không thể bán vì bà thương chúng như con mình. Đám 
thanh niên không từ bỏ ý định và trả giá cao hơn, nhưng bà vẫn 
không muốn bán. Sau đó, họ cho bà uống rượu, đến khi bà Say, 
họ lại thuyết phục lần nữa. Lần này bà đã đồng ý, nhưng chỉ bán 
heo nhỏ mà không bán heo lớn. Bà lấy thức ăn và gọi heo nhỏ 
Cullatundila đến. Lâu nay bà luôn gọi Mahãtundila trước, vì thế 
Mahãtundila đã nghi ngờ có điều đữ xảy ra. Cullatundila nhìn 
thấy cái máng đầy thức ăn và bà lão đang đứng cùng đám người 
với thòng lọng trên tay. Nó hoảng sợ không muốn ăn, rồi chạy 
tới bên anh trai run IÂy. Mahãtundila đã an ủi heo nhỏ, khuyên 
nó tới ăn và không nên sợ hãi. Ngài giải thích rằng chúng được 
nuôi béo để lấy thịt. Ngài nói mọi loài sinh ra trên thế gian này 
đều phải chết, không ai có thể thoát được. Mọi chúng sinh, dù để 
lấy thịt hay không, đều phải chết. Ngài nói rằng ngày trước chúng 
nương tựa vào mẹ của mình nhưng giờ đây không còn chỗ nào để 
nương tựa nữa. Chúng không nên sợ hãi và hãy tắm mình trong 
nước sạch đề tây rửa mồ hôi, rồi họ sẽ tìm thấy một loại dầu thơm 
mới không bao giờ bị hủy hoại. Chúng ta đọc rằng Mahãtundila 
đã suy xét đến mười ba la mật và lấy tâm từ ba la mật soi rọi. Mọi 
người chứng kiến Mahãtundila khuyên nhủ em mình đã rất ấn 
tượng và sinh khởi tâm từ. Bà lão hết say rượu và đám thanh niên 
thì vứt bỏ thòng lọng, đứng nghe Ngài thuyết Pháp. 


Những người này đã không tụng kinh tâm từ trước để có 
tâm từ, mà tâm từ sinh khởi nhờ duyên riêng của nó. 


Chúng ta đọc rằng Cullatundila đã hỏi anh trai: 
Ơi là ao nước pha lê 
Mà hôi cấu uễ nói về điều chỉ? 
Dầu xoa kỳ diệu là gì? 


Mùi hương ngào ngạt chẳng khi nào tàn? 


Tâm Từ - 43 - 





Mahatundila đáp: 
Pháp là ao nước trong ngân, 
Mô hôi cấu uễ lỗi lầm mê sỉ 
Dầu thơm đức hạnh tắm đi, 
Mùi hương mãi mãi chẳng hê tàn phai. 


Thiện pháp cũng như nguồn nước trong ngần, vì nó có thể 
gột rửa ta khỏi bất thiện pháp - thứ chính là mồ hôi bẩn thiu. Giới 
như dầu thơm không bao giờ bị hủy hoại, vì khi có giới, ta không 
làm hại hay làm phiền lòng người khác. 


Chúng ta đọc rằng, Mahãtundila đã nói, những kẻ ngu 
ngốc thì thỏa thích với bất thiện, trong khi người tỉnh cần sẽ 
không bén mảng tới bất thiện. Ngài động viên chúng sinh không 
nên buôn rầu khi phải chết. 


Khi kế câu chuyện tiền kiếp này, Đức Phật nói rằng 
Mahãtundila chính là tiền kiếp của Ngài khi còn là Bồ Tát và 
Cullatundila là vị tỳ khưu sợ chết nọ. 


Như vậy ta thấy rằng tâm từ có thê sinh khởi mà không 
cần phải tụng. Nghĩ về những từ được tụng cũng do duyên. Mọi 
người cho rằng mình nên tụng bởi vì họ đã quen thuộc với việc 
ấy. Ý niệm ấy sẽ làm duyên cho việc nghĩ đến các chữ thường 
tụng. Tuy nhiên, nếu ai đó phát triển tâm từ, sẽ có chánh niệm - 
tỉnh giác suy xét đến đặc tính của tâm từ, và nó đối ngược với bất 
thiện. Khi tâm từ được phát triển đi phát triển lại, sẽ dần dần có 
thêm tâm từ hơn. 


Vì vậy ta nên suy xét và tìm hiểu với chánh niệm về đặc 
tính của tâm từ, như Đức Phật đã giảng bằng nhiều cách. Cần 
nhớ rằng tâm từ sẽ mạnh hơn nếu nó được phát triên thực sự, bắt 


- 44 -_ Thực hành trong cuộc sống hàng ngày 





cứ khi nào có cơ hội. Tâm từ có thể trưởng mạnh và sinh khởi 
thường xuyên hơn nêu hiêu vê lợi ích của nó. Nó không sinh khởi 
do việc tụng kinh trong một thời g1an dài. 


Người hỏi: Tôi nhớ khi còn nhỏ, cha tôi dạy tôi tụng kinh. 
Tôi có thể tụng nhiều bài kinh nhưng không hiểu nghĩa của những 
bài ấy. Cũng vậy với việc tụng kinh tâm từ. Các vị sư tụng kinh 
hàng ngày vào buổi sáng và chiều, giờ tôi băn khoăn về lợi ích 
của việc tụng kinh. 


Khun Sujin: Họ có thể tụng ngũ uân là vô thường và vô 
ngã. Nhưng mục đích của việc tụng những từ đó là để nhắc nhở 
sự suy xét về đặc tính của ngũ uấn - cái đang xuất hiện hiện giờ 
và nhận biết chúng là vô thường. 


Người hỏi: Đúng vậy, tụng kinh là một sự nhắc nhở. Tôi 
tụng “mong cho Ông X được hạnh phúc” là để có thê có tâm từ 
đối với Ông X về sau. 


Khun Sujin: Thanh Tịnh Đạo (Chương IX, 1, 2) nói về 
phát triển tâm từ khi mới bắt đầu như sau: 


Để bắt đâu, vị ấy nên quán xét và có gắng nhận ra 
hiểm hoạ của oán giận và lợi ích của nhẫn nại. Vì sao? Vì 
trong phát triển đê mục thiên tâm từ, oán giận phải bị từ bỏ 
và nhẫn nại cần phải đạt được và vì vị ấy không thể từ bỏ 
hiểm họa chưa được thấy và đạt lợi ích chưa biết đến. 


Chúng ta không nói rằng mọi người không nên tụng kinh, 
mà cần phải hiểu nhân đúng sẽ cho kết quả đúng. 7hanh Tịnh 
Đạo (1X, 4) chỉ ra hiểm hoạ của oán giận và lợi ích của sự nhẫn 
nại. Nếu thực sự hiểu điều này, sẽ có duyên cho chánh niệm-tỉnh 
giác lập tức hay biết và thấy hiểm hoạ của sân ngay khi sân sinh 
khởi. Thanh Tịnh Đạo giải thích, với người mới bắt đầu phát 
triển an tịnh với đề mục tâm từ, không nên bắt đầu với bốn nhóm 


Tâm Từ - 45 - 





đối tượng: người mà họ không ưa, người họ yêu mến, người dưng 
và người họ thù ghét. Ngoài ra, không nên trải tâm từ đến người 
khác phái và người đã chết. Rất khó trải tâm từ đến những người 
này. Khi mới bắt đầu, ta chưa sẵn sàng làm vậy; phiền não như 
sân hay dính mắc rất dễ xảy ra với những đối tượng này. Không 
thể hướng tâm từ đến người đã chết, vì đó không còn là người ấy 
trước kia nữa. Tiếp nối ngay sau tử thức của kiếp sống này là tâm 
tái tục của kiếp sống sau, và khi đó sẽ là một chúng sinh khác. 


Thanh Tịnh Đạo giải thích, để làm tâm từ lớn mạnh, trước 
hết cần hướng tâm từ đến người ta kính trọng, người có giới, có 
tuệ và có phẩm hạnh, như người thầy mà ta yêu mến và cung 
kính. Vì khi mới bắt đầu, tâm từ chưa phát triển tới mức có thê 
trải tới bất kỳ ai ta gặp. Đề đạt đến điều này, tâm từ cần được phát 
triển bền bỉ và vượt trội. 


Người hỏi: Nhân đúng cho tâm từ sinh khởi là gì? 
Khun Sujin: Thấy hiểm hoạ của sân. 


Người hỏi: Có thể có tâm từ đối với những thứ không có 
mạng sông không? 


Khun Sujin: Không thể! Từ (mettä), bi (karunä), hÿ (mu- 
ditã) và xả (upekkhä) là “tứ vô lượng tâm” hay phạm trú, phải có 
đối tượng là chúng sinh hay con người. Vì vậy không thể có tâm 
từ đối với những thứ không phải là chúng sinh. Tuy nhiên, với 
sân, vẫn có thể sân với những thứ không phải là chúng sinh, mà 
có thể với đồ vật hay hoàn cảnh. 


Người hỏi: Tâm từ có thể sinh khởi ngay sau khi thấy đối 
tượng thị giác không? 


Khun Sujin: Đối tượng của tâm từ là chúng sinh. Có thể 
có tâm từ khi thấy một đứa trẻ không? Bạn sẽ làm gì khi có tâm 
từ? Bạn sẽ nói một cách khả ái, giúp đứa trẻ qua đường hay cho 


- 46 - Thực hành trong cuộc sống hàng ngày 





nó kẹo bánh. Đó là cách phát triển tâm từ. Chúng ta có thê tự 
nhận ra tâm từ đã được phát triển ở mức độ nào. Không thể mong 
tâm từ sinh khởi nếu không biết về đặc tính của nó. 


Người hỏi: Sự khác biệt giữa tâm từ sinh khởi ngay sau cái 
thây và tâm từ sinh khởi khi ta đang suy nghĩ là gì ạ? 


Khun Sujin: Bạn có thể hay biết lúc mình khó chịu khi 
nhìn thấy chúng sinh và con người nào đó. Có thể có bất thiện 
tâm hay tâm từ ngay sau cái thấy. Khi có tâm từ, bạn coi người 
khác như bè bạn, mong họ được hạnh phúc và muốn làm điều có 
lợi cho họ. Bạn thấy vui và tuỳ hỷ khi nghĩ về sự an vui của họ, 
bạn có thể mỉm cười và không cư xử khiến người ấy phải phiền 
lòng. Kể cả khi cho người ấy thứ gì, bạn sẽ cho theo cách họ thật 
sự hoan hỷ. Có nhiều cách cho tặng người khác. Có người cho 
theo cách khiến người nhận không được dễ chịu. Khi tâm từ đã 
phát triển hơn, trở nên vững mạnh hơn, nó sẽ tạo duyên cho hành 
động qua thân và khẩu, kể cả cách suy nghĩ của ta về người khác. 
Kể cả khi không gặp họ, ta vẫn có thể nghĩ về họ với lòng tốt. 
Ta có thể nghĩ cách khiến họ được an vui, hạnh phúc, có thể cân 
nhắc việc giúp người nào đó cụ thể, hỗ trợ họ bằng những cách 
khác nhau. Khi ấy sẽ có tâm từ mà không cần phải tụng kinh. 


Tụng kinh tâm từ không khó, nhưng phát triển tâm từ thật 
sự thì rất khó. Tâm từ được phát triển không phải nhờ việc tụng. 
Như tôi đã đề cập, cần có chánh niệm - tỉnh giác trong cuộc sống 
hàng ngày đề nhận biết đặc tính của tâm từ một cách sâu sắc. Cần 
biết tường tận khi nào tâm là thiện và khi nào tâm là bắt thiện. 


Người hỏi: Khi mới bắt đầu, tôi nghĩ, chúng ta nên tụng 
kinh. 


Khun Sujin: Bạn cũng đã nói như vậy với phát triển tứ 
niệm xứ, rằng chúng ta nên suy nghĩ trước khi có thể có chánh 
niệm. Bạn biết cái thấy là thực tại kinh nghiệm, là yếu tố có thể 
kinh nghiệm, và đối tượng xuất hiện - đối tượng thị giác chỉ là 


Tâm Từ - 47 - 





thực tại vật chất có thể được kinh nghiệm qua mất. Đôi khi bạn 
cho rằng mình cần phải nhắc đi nhắc lại rằng cái thấy là thực tại, 
là yếu tô kinh nghiệm qua mắt, rằng đối tượng xuất hiện là thực 
tại vật chất - hay sắc pháp được kinh nghiệm qua mắt. Cũng vậy 
khi có cái nghe âm thanh, bạn cho rằng trước tiên cần tự nhắc 
mình như thế, vì bạn nghĩ việc tụng những từ ấy là có ích. Điều 
cần hiểu đúng trước tiên là mỗi thực tại đều sinh khởi do duyên 
thích hợp của chúng. Duyên cho suy nghĩ sinh khởi thường xuyên 
hơn là duyên cho chánh niệm (sammä-sati). Khi chánh niệm sinh 
khởi, nó có thể trực nhận thực tại đang xuất hiện; nó có thể Suy 
xét về những thực tại này một cách đúng đăn, nhờ đó thực tại có 
thể được hiểu là vô ngã. 


Trong từ “sammaä-sati”, “sammaãa” có nghĩa là “chánh” 
[đúng đắn], “sati” là hay biết, hay niệm. Sammä-sati nghĩa là 
hay biết một cách đúng đắn. Hay biết một cách đúng đắn là như 
thế nào? Khi cái thấy sinh khởi, có thể có hay biết đúng về đặc 
tính của sắc pháp đang xuất hiện qua mắt - cái khác với danh 
pháp; cũng có thê có hay biết đúng về danh pháp, là thực tại kinh 
nghiệm hay yếu tô có khả năng kinh nghiệm, là cái thấy. Khi ấy 
có chánh niệm hay biết trực tiếp đặc tính của thực tại đang xuất 
hiện một cách đúng đắn. Nếu ai đó cho rằng mình nên tụng đọc 
thì người ấy sẽ còn tiếp tục làm vậy, thay vì hay biết trực tiếp đặc 
tính của danh pháp hoặc sắc pháp. Nếu thấy thực tại như chúng 
là, là vô ngã, chúng ta sẽ biết, ngay cả suy nghĩ về tụng đọc, về 
các từ ngữ được nhắc đi nhắc lại cũng là thực tại do duyên sinh. 
Ở khoảnh khắc đó, chưa có chánh niệm hay biết trực tiếp đặc tính 
của danh pháp và sắc pháp, và vì vậy chưa thể có hiểu biết thấu 
đáo về chúng. Suy nghĩ về đặc tính của thực tại xuất hiện mới chỉ 
là hiểu về lý thuyết. Nếu trí tuệ nhận ra điều này thì có thể có sự 
phát triển chánh niệm, thay cho việc nghĩ đến việc “niệm” hay 
dán nhãn cho các thực tại là “danh” và “sắc”, và nhằm đi nhằm 
lại. Chánh niệm là hay biết trực tiếp về thực tại, suy xét một cách 
đúng đắn về đặc tính của danh và sắc. 


- 48 -_ Thực hành trong cuộc sống hàng ngày 





Không có quy tắc nào cho phát triển tứ niệm xứ. Khi ai 
đó nghĩ đến tên gọi của các thực tại, hay cho rằng mình nên 
tụng đọc để nhắc nhở bản thân thì cần nhớ rằng, chính suy nghĩ 
như vậy cũng sinh khởi do duyên. Người ấy không thê ép mình 
không nghĩ như vậy. Tuy nhiên, suy nghĩ không phải là chánh 
niệm của Bát chánh đạo. Khi chánh niệm của Bát chánh đạo sinh 
khởi, nó hay biết đặc tính của danh và sắc một cách chính xác, và 
tại khoảnh khắc có chánh niệm, chánh kiến có thể thâm sát bản 
chất thực của danh và sắc. Nhờ vậy trí tuệ có thê tăng trưởng và 
nhận ra danh và sắc như chúng là: là không phải chúng sinh, con 
người, không phải tự ngã. 


Thường ngày chúng ta thấy các chúng sinh, thấy mọi người 
thuộc các gia đình khác nhau, với màu da, địa vị khác nhau trong 
xã hội, nói ngôn ngữ khác nhau và có cách hành xử không giống 
nhau. Khi nghĩ đến những người rất khác nhau ở nhiều khía cạnh 
như vậy và khi có hiểu biết đúng về đặc tính của tâm từ, chánh 
niệm-tỉnh giác có thể sinh khởi và hay biết đặc tính của tâm đang 
suy nghĩ. Khi ấy có thể nhận biết loại tâm nào đang suy nghĩ, là 
tâm từ hay tâm bắt thiện. Suy nghĩ về mọi người với tâm bất thiện 
cũng có thể được nhận ra. Chăng hạn, tâm bất thiện căn tham có 
thể sinh kèm với ngã mạn hay không với ngã mạn. Đôi khi ta 
nghĩ đến người khác với ngã mạn, và đôi khi với dính mắc mà 
không có ngã mạn; hay có tâm bắt thiện căn sân. Tâm sân căn có 
thể sinh kèm với bủn xin hay ghen tị. Như vậy, có các loại tâm 
bất thiện khác nhau khi nghĩ về người khác. Hiểu biết về các tâm 
khác nhau của bản thân có thể sinh khởi đi sinh khởi lại, nhờ đó 
nó có thể tăng trưởng vào tạo duyên cho tâm từ sinh khởi khi ta 
gặp gỡ mọi người hay nghĩ về họ trong cuộc sống hàng ngày. 
Bằng cách ấy, tâm từ có thê phát triển hơn nữa, và cuỗi cùng có 
thể có tâm từ đối với mọi chúng sinh. Nếu muốn phát triển an 
tịnh với tâm từ làm đề mục, không thể không hiểu biết thấu đáo 
các tâm khác nhau đang sinh khởi. Phải có chánh kiến biết chính 
xác đặc tính của sự an tịnh sinh khởi cùng tâm từ khi chúng xuất 


Tâm Từ - 49 - 





hiện tại một khoảnh khắc cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Tại 
khoảnh khắc có sự an tịnh thì không có phiền não. 


Người hỏi: Việc tụng kinh, tụng thành tiếng và lặp đi lặp 
lại là hữu ích. Khi có cái thấy, tôi tự nói với mình, đó chỉ là màu 
sắc, là thực tại xuất hiện qua mắt hay cái thấy là danh pháp. 


Khun Sujin: Tôi không nói nó là vô ích, nhưng đó không 
phải là chánh niệm của Bát chánh đạo, hơn nữa, không có quy 
định nào phải tụng niệm. Một số người tin đó là quy tắc và họ 
dính mắc vào ý niệm đó. Có dính mắc thay cho chánh niệm suy 
xét đặc tính của danh và sắc một cách đúng đắn. Khi cho rằng 
việc tụng là cần thiết, họ sẽ còn lặp lại. Tuy nhiên họ không nên 
quên rằng, việc tụng niệm hay nhắc đi nhắc lại một số từ xảy 
ra bởi duyên, và nó chưa phải là chánh niệm. Mọi người nên tự 
nhận ra, cái gì hữu ích hơn, tụng đọc hay chánh niệm trong Bát 
chánh đạo - cái suy xét về đặc tính của danh pháp và sắc pháp tại 
khoảnh khắc mà ta không tụng đọc. 


Người hỏi: Chắc chắn chánh niệm thì tốt hơn, nhưng trí 
tuệ của tôi chưa phát triển tới mức đó. 


Khun Sujin: Điều ấy cho thấy suy nghĩ về các thực tại cần 
có duyên để sinh khởi. Nhưng trí tuệ cũng nên nhận ra rằng tại 
khoảnh khắc ấy vẫn chưa có chánh niệm của Bát chánh đạo. Tại 
một khoảnh khắc cụ thể, khi có duyên cho chánh niệm hay biết 
trực tiếp danh pháp và sắc pháp, bạn có thể nhận ra chánh kiến 
phát triển khi ấy không giống với việc tụng các câu chữ. 


Người hỏi: Nếu tôi tụng đi tụng lại trong một thời gian dài, 
chánh niệm có thể sinh khởi thường xuyên và lúc ấy tôi có thể 
thâm sát thực tại với trí tuệ. 

Khun Sujin: Đó là hiểu biết ở mức độ tư duy, là hiểu biết 
lý thuyết. Vẫn chưa có chánh niệm trực tiếp về đặc tính của danh 


- 50 - Thực hành trong cuộc sống hàng ngày 





và sắc. Bạn dành nhiều thời gian để tụng kinh, nhưng sẽ tốt hơn 
nếu có chánh niệm bắt đầu hay biết đúng đặc tính của một số danh 
pháp và sắc pháp, từng chút một. Bạn vẫn có thê bắt đầu hay biết 
về đặc tính của danh và sắc kế cả khi chưa có kiến thức tường tận 
và chưa nhận biết rõ ràng về bản chất thật sự của chúng. Qua đó 
mà dần dẫn, ta sẽ có xu hướng hay biết thực tại đang xuất hiện. 
Chánh niệm sinh khởi phụ thuộc vào duyên, nhưng khi nó sinh 
khởi, sẽ có hay biết trực tiếp về danh và sắc, và điều này thì có 
ích hơn là tụng đọc các câu chữ. 


Người hỏi: Điều ấy đúng. Nhưng để có chánh niệm và 
chánh kiến về thực tại xuất hiện là danh hay sắc, hắn phải có trí 
tuệ đã được phát triển ở mức độ nhất định. Với người mới bắt đầu 
thực hành thì trí tuệ chưa thê đạt đến đó. 


Khun Sujin: Mọi người bắt đầu với những tích luỹ khác 
nhau. Nếu có hiểu biết đúng về đặc tính của chánh niệm, chánh 
niệm có thể sinh khởi. Có thể chúng ta chưa có trí tuệ phát triển, 
nhưng chúng ta biết đặc tính của chánh niệm là thực tại hay biết 
và kinh nghiệm trực tiếp danh pháp, như cái thấy, cái nghe, hay 
sắc pháp đang xuất hiện qua một trong năm môn và ý môn. Khi 
có chánh niệm, đặc tính của thực tại đang xuất hiện sẽ được suy 
xét và thấm sát. Đúng là chúng ta không thể ngăn suy nghĩ sinh 
khởi, nhưng không nên chấp thủ và tin rằng, quy tắc là phải nghĩ 
về các câu chữ và tụng đọc chúng trong khoảng thời gian dài để 
chánh niệm có thể sinh khởi về sau. 


Tâm Từ - 51 - 





Chương 4 
Đặc tính của tâm từ 


Phát triển tứ niệm xứ không phải là tụng niệm hay đặt tên 
thực tại là “danh pháp” và “sắc pháp” mà không thẩm sát đặc tính 
của thực tại đang xuất hiện. Điều này được làm rõ hơn qua bài 
kinh Velamà (Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương 1X - Chín pháp, Phẩm 
IH, số X). Khi ngự tại Động Jeta, gần Savatth1, Đức Phật đã nói 
với ông Cấp Cô Độc về sự bố thí của Ngài trong một kiếp quá 
khứ, khi là vị Bà la môn Velaãma. Ngài đã so sánh giá trị của các 
nghiệp thiện khác nhau như sau: 


... 1Ä CÓ đi với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp và Tăng, 
và có ai với tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 


nói láo, từ bỏ không đăm Say THƯỢU mến, rượu náu. .. 


... Vd có đi với tâm tịnh tín, chấp nhận học pháp... 
từ bỏ không đăm say rượu men, rượu nấu, và ai fu tập từ 


tâm giải thoái, 


và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa 
bò, fu tập từ tâm, và có ai dâu chỉ trong một khoảnh khắc 
búng ngón tay, tu tập tưởng vô thường, bố thí này quả lớn 
hơn bố thí kia. 


Như vậy chúng ta thấy rằng, phát triển tứ niệm xứ là ích 
lợi nhất, vì thông qua tứ niệm xứ, đặc tính của thực tại được thấy 
như chúng là. 


- 52- Đặc tính của tâm từ 





Tâm từ là một trong bốn phạm trú? hay còn gọi là tứ vô 
lượng tâm. Phát triển tâm từ không hề đơn giản mà cần được 
tìm hiểu một cách tường tận. Đức Phật đã giảng rằng, tâm từ cần 
được phát triển đi phát triển lại để có thể tăng trưởng. Khi tâm từ 
đã lớn mạnh, nó cũng sẽ hỗ trợ cho ba vô lượng tâm còn lại, là 
tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Khi một người phát triển tâm từ, người 
ấy sẽ có tâm bi: người ấy sẽ không làm tôn thương những chúng 
sinh khác. Người ấy cũng sẽ có tâm hÿ: như tùy hỷ với niềm hạnh 
phúc của người khác. Ngược lại, nếu một người thiếu từ tâm, 
người đó hoàn toàn có thê làm đau chúng sinh khác và không tùy 
hỷ với niềm vui của người khác. Đức Phật đã nhắn mạnh rằng, 
phát triển tâm từ là vô cùng ích lợi, vì tâm từ sẽ làm duyên cho 
các thiện pháp khác sinh khởi. Vì vậy mà sự suy xét cần trọng về 
phát triển tâm từ là rất quan trọng. 


Nếu ai đó nghĩ rằng họ có thể phát triển tâm từ bằng việc 
tụng kinh tâm từ, người ấy nên tìm hiểu xem đó có phải là cách 
đúng hay không. 


Người hồi: Tôi có đọc rằng, chúng ta nên tụng câu “mong 
cho mọi chúng sinh thoát khỏi khô đau và bắt hạnh, mong cho họ 
được sống trong hạnh phúc”. 


Khun Sujin: Là bạn mong điều đó cho tất cả chúng sinh, 
phải vậy không? 


Người hỏi: Đúng vậy. Thực ra đó là sự trải rộng tâm từ. 
Tôi học câu đó bằng tiếng Pãli, nhưng vì không hiểu nghĩa nên 
tôi dùng bản dịch tiếng Thái để tụng, bằng cách đó tôi có thê hiểu 
được câu mình tụng. 


Tôi nghĩ là có chánh niệm trong khi tôi tụng. Thỉnh thoảng 
trong lúc đang tụng, một cách vô thức, tôi ngưng lại. Tôi bị sao 


3 Chỗ trú xứ hay phẩm chất cao thượng của bậc phạm thiên. 


Tâm Từ - 53 - 





lãng và nghĩ về thứ gì đó. Nhưng những lúc khác, tôi ý thức rằng 
mình đang tụng kinh và không nên nghĩ linh tính. Liệu nhận ra 
mình đã ngưng lại là có chánh niệm? Và khi có niệm, tôi có thể 
bắt đầu tụng lại từ đầu. 


Khun Sujin: Bạn trải tâm từ đến mọi chúng sinh, nhưng 
bạn đã đắc thiền chưa? Nếu chưa, làm sao bạn có thể trải tâm từ 
đến mọi chúng sinh? Khi có tâm từ, tâm ở trạng thái an tịnh. Khi 
nghĩ về người bạn không ưa, người bạn thương yêu hoặc một 
người dưng mà không có sự an tịnh, làm sao bạn có thể trải tâm 
từ đến mọi chúng sinh? Như 7hanh Tịnh Đạo giải thích, khi mới 
bắt đầu, rất khó có tâm từ đối với người mình không ưa, người 
mình yêu thương hoặc người không thương không ghét. Khi tụng 
rằng mong cho mọi chúng sinh được an vui, bạn có thể thực sự 
trải được tâm từ tới tất cả? Bạn chỉ có thể trải được tâm từ vô hạn, 
tới mọi chúng sinh, ở bất kỳ đâu, khi đã đắc thiên. 


Không nên tin rằng khi bắt đầu phát triển tâm từ, với sự 
nhiệt thành, ai đó có thể thật lòng mong hạnh phúc đến cho mọi 
chúng sinh. Khi hiểu hơn về bản thân, họ sẽ thấy rằng điều đó là 
không thể. Khi nghĩ về người họ không ưa, tâm từ không thể sinh 
khởi. Liệu có thực sự thành thật khi tụng rằng, mong cho mọi 
chúng sinh được an vui? Như chúng ta đã biết, cần phải đắc định 
mới có thê trải tâm từ tới mọi chúng sinh. 


Khi nghĩ đến người mà ta thương mến, hầu như dính mắc 
sẽ sinh khởi chứ không phải tâm từ. Khi nghĩ về người mình ghét 
hoặc người khó ưa thì tâm không an tịnh. Đơn giản là chúng ta 
đã không chân thực khi tụng: “mong cho mọi chúng sinh được an 
vui”. Người muốn phát triển sự an tịnh cần nhớ rằng, an tịnh là 
phâm chất tịnh hảo sinh khởi cùng thiện tâm. Khi tâm thiện sinh 
khởi thì không có phiền não mà có sự an tịnh. Nếu đặc tính của 
sự an tịnh được nhận ra, nó có thể tăng trưởng, từng chút một. 
Tâm từ là một đề mục samatha (phát triển an tịnh) có thể tạo 


- 54- Đặc tính của tâm từ 





duyên cho sự an tịnh tăng trưởng, và nó cũng có thể tạo duyên 
cho những khoảnh khắc an tịnh trong đời sống hàng ngày. Tuy 
nhiên, để phát triển từ tâm một cách đúng đắn thì nghĩ về tâm từ 
thôi không đủ, mà trước hết là cần biết về đặc tính của tâm từ. 
Tương tự như phát triển tứ niệm xứ. Không thể phát triển tứ niệm 
xứ khi không biết đặc tính của chánh niệm (sati). Chánh niệm của 
tứ niệm xứ là không quên mà hay biết trực tiếp thực tại xuất hiện 
ở khoảnh khắc hiện tại, nó suy xét đặc tính của thực tại. Cần có 
chánh niệm để phát triển tâm từ. Nếu có chánh niệm về tâm từ 
khi nó xuất hiện, đặc tính của tâm từ có thể được nhận biết một 
cách trực tiếp. 


Atthasälinï (Chú Giải Bộ Pháp Tụ - bộ đầu của Tạng Vĩ 
Diệu Pháp) (Cuốn II, Phần II, Tóm lược, II, 362) giải thích về 
những thuật ngữ liên quan đến mô tả thực tại vô sân trong Bồ 
Pháp Tụ như sau: 


“có tâm từ” là đang thực hành từ tâm, “yêu 
thương” là phương pháp thực hành từ tám, “thân ái” 
là tính chất của tâm có tình thương, tạo ra tình thương. 
“Chăm sóc dịu dàng” là để tâm, nghĩa là bảo vệ. “Chăm 
sóc chu đáo dịu dàng” là phương pháp chăm sóc đó. “Cẩn 
thận dịu dàng ” là trạng thái chăm sóc chu đáo. “Từ thiện ” 
chính là tìm kiếm làm điêu tốt. “từ mẫn” (bi) chính là có 
lòng xót thương... 


Cần làm quen về đặc tính của tâm từ trước khi tâm từ có 
thể được phát triển. Cần suy xét kỹ tính chất tâm của mình ngay 
tại khoảnh khắc này: tâm có sinh kèm với từ hay không? Bằng 
cách đó, chúng ta có thể bắt đầu phát triển tâm từ một cách rất từ 
từ, thông qua việc thể hiện lòng tốt tới người khác, và khi ấy tâm 
từ có thể được tăng trưởng. 


Chúng ta nên suy xét đoạn giải thích về tình bằng hữu và 
thái độ thân thiện, gần gũi trong cuốn 4/hasäãlinï. Khi ngồi với 


Tâm Từ - 55- 





người khác, liệu chúng ta có thiện ý, có tình bằng hữu chân thành 
với họ? Nêu có, chúng ta có thê học hiêu vê đặc tính của tâm từ. 


Dù gặp bắt kỳ a1, trong nhà, ngoải đường, trên phố hay trên 
xe buýt, ta có coi tất cả mọi người là bạn? Nếu chưa được như thế 
thì không nên tụng trải tâm từ tới mọi chúng sinh, vì chẳng hữu 
ích gì cả. Nếu bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này, chúng ta gặp a1 
đó và cảm thấy hồ nghỉ về họ thì không nên có trải tâm từ tới tất 
cả chúng sinh. Chỉ những vị đắc định mới có thể làm điều đó. Khi 
thiền định có đề mục tâm từ phạm trú (brahma-vihäãra) đã được 
phát triển, thì tâm từ có thể biến mãn không giới hạn. Còn chúng 
ta chỉ nên bắt đầu áp dụng tâm từ chân thành, một cách đơn giản, 
trong cuộc sống hàng ngày. 


Người hỏi: Mục tiêu của tôi không phải là tâm thiền, tôi 
không mong đắc định. 


Khun Sujin: Vì vậy chưa thể trải tâm từ tới tất cả chúng sinh. 


Người hỏi: Tôi niệm câu trải tâm từ tới mọi chúng sinh là 
đê có thiện tâm. 


Khun Sujin: Nhưng khi bạn gặp hoặc nghĩ về người mình 
oán ghét thì thường là sự khó chịu sinh khởi. 


Người hỏi: Vâng, có thể là vậy. 


Khun Sujin: Vậy thì không nên trải tâm từ tới mọi chúng 
sinh, vì bạn chưa thực sự như vậy. 

Người hỏi: Tôi vẫn nghĩ việc đó có ích, vì khi tụng thì tôi 
có thiện tâm. 

Khun Sujin: Sẽ không thể nếu bạn không bất đầu đúng, 


tức là biết đặc tính thực sự của tâm từ. 


Người hỏi: Thanh Tịnh Đạo nói rằng khi bắt đầu, chúng ta 
nên trải tâm từ tới bản thân mình trước? 


- 56 - Đặc tính của tâm từ 





Khun Sujin: Khi mới bắt đầu, người ta chưa sẵn sàng trải 
tâm từ tới người khác và vì vậy người ta lấy bản thân mình làm 
ví dụ, để tự nhắc nhở nên đối xử với người khác như với chính 
mình. Đó là ý nghĩa của việc trải tâm từ cho bản thân. 


Người hỏi: Vậy mục đích là để có sự cảm thông? 
Khun Sujin: Cảm thông với người khác. 


Người hỏi: Vậy chúng ta phải trải tâm từ đến cho mình, 
đến người mình không ưa, người yêu mến và người bình thường 
- không ưa và không ghét. 


Khun Sujin: Nếu chưa có tâm từ đối với người mình 
không ưa, bạn chưa thể trải tâm từ tới mọi chúng sinh. Nếu cố 
gắng trải tâm từ đến người mình yêu thương, thường là dính mắc 
sẽ sinh khởi và dính mắc thì có đặc tính khác với tâm từ. Vì vậy 
cả hai trường hợp này đều không thể thực hiện được. Vậy ta nên 
trải tâm từ đến ai trước đây? 


Người hồi: Tôi nghĩ là đến bản thân mình. 


Khun Sujin: Đó chỉ là cách để nhắc nhở bản thân, như đã 
nói. Với người mới bắt đầu và chưa thuần thục thì nên nghĩ đến 
người có giới đức, có phâm hạnh làm khơi gợi lòng thương mến 
và kính ngưỡng. Đó có thê là thầy của mình hay ai đó như thầy 
mình, người tràn đầy từ tâm và thiện pháp. Khi nghĩ về những 
người như vậy, tâm chúng ta sẽ trở nên mềm dịu và nhu nhuyến, 
và khi ấy chúng ta đang hướng đến đạo lộ của thiện tâm. Chúng 
ta sẽ làm mọi việc để mang đến lợi ích và sự an vui cho họ. Đó là 
cách mà tâm từ được bắt đầu phát triển như thế nào. 


Thanh Tịnh Đạo - Visuddhimagga (1X, 93) giải thích về 
đặc tính, chức năng, biểu hiện, nhân gần của tâm từ như sau: 


Tâm Từ - 57 - 





... từ có đặc tính xiển dương sự an lạc. Chức năng của 
nó là lựa chọn an lạc. Biểu hiện của nó là xóa bỏ ưu phiên. 
Nhân gân của nó là thấy khía cạnh dễ mến ở chúng sinh. Nó 
thành tựu khi làm cho ác tâm (sân) lắng dịu, và thất bại khi 
phát sinh lòng yêu thích vị kỷ. 


Rất khó canh chừng tâm mình, vì chúng ta vốn toàn tâm 
bất thiện. Tham, sân và sỉ sinh khởi liên tục. Để phát triển thiện 
pháp, cần có trí tuệ hay hiểu biết đúng về thực tại. Cần phải 
có chánh niệm tỉnh giác để biết đặc tính của tâm từ trong một 
khoảnh khắc cụ thể, để nhận ra tâm khi ấy là thiện hay bắt thiện. 
Khi thực sự mong muốn làm điều gì đó cho người khác mà không 
bởi dính mắc, bởi người ấy là bạn hay thân quyến của mình, bởi 
mong được đền đáp, thì sẽ có đặc tính của tâm từ khi ấy. 


Đề phát triển tâm từ, cần biết chỉ tiết về tâm của mình, cần 
suy xét kỹ lưỡng các tâm khác nhau sinh khởi. Thực sự có thể 
phát triển tâm từ trong cuộc sống hàng ngày, khi có chánh niệm 
hay biết đặc tính của tâm từ khi nó xuất hiện. Khi gặp ai đó trông 
khác thường, gặp người nước ngoải hay người nói ngôn ngữ 
khác, ta cảm thấy sao? Thấy họ như bạn bè hay khó gần? Nếu ta 
coi người ấy, bất kể là ai, như một người bạn thì điều đó cho thấy 
có tâm từ. Như đã đọc về định nghĩa của tâm từ trong Thanh Tịnh 
Đạo, biểu hiện của tâm từ là xóa bỏ hiềm hận, ưu phiền. 


Khi có hai người cáu giận hay đôi co với nhau và ta thiên về 
một ai trong đó, khi ấy không có tâm từ mà là dính mắc (lobha). 
Như thấy trong định nghĩa, tâm từ thất bại khi phát sinh lòng yêu 
thích vị kỷ. Ta đều có thể coi cả hai người như bạn, dù ai đúng ai 
sal. VỚI người đối xử tệ với mình, ta vẫn có thể có tâm từ với họ, 
có thể giúp đỡ họ và nghĩ cho sự an lạc của họ. Khi ấy có tâm từ 
thực sự. Không có tâm từ khi khó chịu với người đối xử tệ với 
mình, khi trách cứ họ và làm họ phải bực bội hơn mình. 


- 58- Đặc tính của tâm từ 





Người có tâm từ coi tất cả mọi người là bạn. Nếu cảm thấy 
chân thành hữu hảo với người khác, sẽ có lòng bi mẫn khi thấy 
ai đó bị khổ đau, bất hạnh. Cũng sẽ có cả hỷ (muditä) khi thấy 
người khác được hạnh phúc, thịnh vượng và thành đạt. Khi đã cố 
giúp mà ai đó vẫn không thê thoát khỏi đau khô, ta có thể phát 
triển tâm xả vô lượng (upekkh3), ta sẽ không sân với nỗi khổ của 
người ấy. Ta có thể hiểu rằng, mọi pháp đều do duyên riêng của 
chúng. Người phải đau khổ là do nhận quả của chính nghiệp họ 
đã làm trong quá khứ. 


Bồn phạm trú (brahma-vihãras) hay tứ vô lượng tâm là 
những phẩm chất tuyệt hảo hỗ trợ cho tất cả các thiện pháp được 
phát triển và đạt đến mức độ toàn hảo. Chắng hạn, tứ vô lượng 
tâm có thê hỗ trợ cho lòng quảng đại. Khi có cơ hội bồ thí, ta có 
thể cho mà không thiên vị, còn nếu không phát triển tứ vô lượng 
tâm, ta có xu hướng chỉ cho một nhóm người nhất định. Tứ vô 
lượng tâm là một duyên tô làm cho giới được trọn vẹn. Ta có thể 
thực hiện nghiệp thiện mà không mong được đền đáp. Ta có thể 
tha thứ cho người khác dù họ có làm hại ta ra sao. Tâm từ thực sự 
hỗ trợ cho các vô lượng tâm khác, là bi, hỷ và xả, nếu hiện hữu 
nhân đúng và duyên thích hợp cho các vô lượng tâm ấy. 


Trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (Chương Năm pháp, Mục XI, 
§L Trừ khử hiêm hận), Đức Phật dạy cần phát triển tất cả tứ vô 
lượng tâm. Không nên nghĩ rằng cần phát triển tâm từ lớn mạnh 
trước, rồi mới phát triển ba vô lượng tâm còn lại. Đoạn kinh nói 
như sau: 


Có năm trừ khử hiểm hận này, này các Tỷ-kheo, ở đây, 
vị Tỷ-kheo có hiểm hận khởi lên cần phải được trừ khử một 
cách hoàn toàn. Thé nào là năm? 


Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ấy, từ cân phải tu tập. Như vậy trong 
người ấy, hiểm hận cần phải trừ khử. 


Tâm Từ - 59 - 





Trong người nào, hiêm hận được sanh, trong người 
ây, bỉ cân phải tu tập. Như vậy trong người ây, hiêm hận 


cần phải trừ khử. 


Trong người nào, hiêm hận được sanh, trong người ây 
xả cân phải tu tập. Như vậy trong người ây hiêm hận cân 
phải trừ khử. 


Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần phải 
an lập là: “Tôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự của ng- 
hiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là 
chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được 
làm, Tôn giả sẽ là người thừa tự nghiệp ấy”. Như vậy, trong 
người ấy, hiểm hận cần phải được trừ khử 


Này các Tỷ-kheo, có năm trừ khử hiểm hận này, ở đây, 
hiểm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cân phải trừ khử một cách 
hoàn toàn. 


Việc thấy khó chịu, bực bội hay bất mãn với ai đó là thường 
xảy ra. Sân có thê rất mạnh và kéo dài, hoặc có thê dịu bớt và tan 
biến nhanh. Cần nhớ rằng, ngay cả khi sân ở mức độ thô tháo, 
như hận thù hay ác ý, cũng có thê bị tứ vô lượng tâm trấn áp. 


Chúng ta đọc tiếp đoạn kinh (Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương 
năm pháp, phần số XVII, $2), Ngài Sãriputta đã nói với các tỳ 
kheo rằng, khi sân sinh khởi, cần có sự suy xét chân chánh về 
người mà ta sân. Mọi người khác nhau qua cách hành xử nơi 
thân, khẩu và ý. Có người có thân hành thanh tịnh, nhưng khâu 
hành và ý hành bắt tịnh. Có người có thân hành, ý hành bất tịnh 
nhưng khâu hành thanh tịnh. Số khác lại có thân hành và khẩu 
hành bất tịnh, nhưng ý hành thanh tịnh, họ biết nghe Pháp và 
quan tâm đến Giáo pháp. Dù có sự trong lành nơi tâm, nhưng 


- 60- Đặc tính của tâm từ 





thân hành và khẩu hành của họ lại không hợp lẽ. Ta có thể nghĩ 
đến họ mà không sân, nhờ phát triển tâm từ mà có thê trừ khử 
sự khó chịu. Sẽ có tâm từ khi chỉ nghĩ đến phẩm chất tốt đẹp của 
người khác, không nên đề ý đến điều họ làm sai, vì khi ấy sẽ có 
tâm sân. Có những người có hành vi lịch thiệp, nói năng dễ nghe 
nhưng cách nghĩ thì không như vậy. Khi hiểu điều này, ta chỉ 
để tâm đến mặt tốt của họ, những điểm tốt mà họ làm qua hành 
động và lời nói, khi ấy tâm từ có thể sinh khởi. Một số người có 
thể có tâm bi khi nghĩ về người khác, họ nghĩ về những phẩm 
chất tốt, như những việc làm hay lời nói tốt đẹp của người khác, 
hoặc nghĩ về phâm chất điềm đạm nơi người có hành vi và lời 
nói không hay. Họ sinh khởi lòng thương và muốn giúp đỡ người 
khác. Điều ấy cho thấy họ đang trên con đường phát triển vô 
lượng tâm. Chúng ta có thê không sân với người khác nhưng liệu 
ta có thể có tâm bi, ta có thực sự muốn giúp đỡ người đang gặp 
khó khăn? Liệu ta có hỷ sinh khởi khi người mà ta ghét đạt được 
thành tựu, được tiếng thơm, lời khen hay hạnh phúc? Nếu ai có 
thể hoan hỷ trong trường hợp như vậy, điều ấy cho thấy họ đang 
trên con đường phát triển vô lượng tâm. 


Trong bài kinh 74m Từ - “Metfã-suita” (Tăng Chỉ Bộ 
Kinh, Chương bốn pháp, Phân XIII, $5), chúng ta đọc về quả của 
sự phát triển tứ vô lượng tâm (brahma-vihãras). Khi một người 
phát triển an tịnh và đắc định với tâm từ làm đề mục và tâm thiền 
không bị thối giảm, vị ấy sẽ tái sinh ở cõi “Phạm chúng thiên” có 
tuôi thọ khoảng một kappa*. Khi một vị phát triển thiền định với 


* Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật đã cho ví dụ khi giải thích vấn để này: 
“ Ví như, này Tÿý-kheo, có một hòn núi đá lớn, một do tuần bề dài, một do tuần 
bể rộng, một do tuần bề cao, không có khe hở, không có lỗ hổng, một tảng đá 
thuần đặc. Rồi một người đến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá ấy một lần 
với tấm vải kàsi. Này Tỷ-kheo, hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy có thể đi đến 
đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp” Hoặc “Ví như, này Tỷ-kheo, có một 
thành bằng sắt, dài một do tuần, rộng một do tuần, cao một do tuần, chứa đầy 
hột cải cao như chóp khăn đầu. Một người từ nơi chỗ ấy, sau mỗi trăm năm lấy 
ra một hột cải. Này Tỷ-kheo, đống hột cải ấy được làm như vậy, có thể đi đến 


Tâm Từ - 61 - 





tâm bi làm đề mục và tâm thiền không bị thối giảm, vị đó sẽ tái 
sinh ở cõi “Quang âm thiên” với tuổi thọ khoảng hai kappa. Khi 
một vị phát triển thiền định với tâm hỷ làm đề mục và tâm thiền 
không bị thối giảm, vị đó sẽ tái sinh ở cõi “Biến tịnh thiên” với 
tuôi thọ khoảng bốn kappa. Khi một vị phát triển thiền định với 
tâm xả làm đề mục và tâm thiền không bị thối giảm, vị đó sẽ tái 
sinh ở cõi “Quảng quả thiên” với tuôi thọ khoảng năm kappa. 


Phát triển tâm từ đưa đến nhiều lợi ích. Tâm từ hỗ trợ cho 
các thiện pháp khác, như “bày tỏ sự đồng cảm” qua nhiều cách, 
đó là: sự khoan dung, lời ái ngữ, các việc mang đến lợi ích và 
công bằng,... như được giải thích trong kinh điển. Tâm từ tạo 
duyên cho sự quảng đại khi bồ thí, nói những lời hợp lẽ và khả 
ái. Tâm từ ngăn ta khỏi các hành vi khiếm nhã, thô lỗ và làm điều 
không phải với người khác. Ta có thể giúp đỡ người khác với tình 
thương và coi họ là đồng loại, là bè bạn. Ta có thể học không nghĩ 
về họ với ngã mạn, xem họ như người lạ và khác biệt với ta. Ta sẽ 
học không nghĩ theo góc độ “anh” và “tôi”, so sánh mình với họ 
và đặt họ cao hơn hay thấp kém hơn mình, vì đó là ngã mạn. Khi 
thấm sát đặc tính của tâm, chúng ta sẽ biết từ chính kinh nghiệm 
của bản thân rằng, tâm thiện thì hoàn toàn khác với tâm bắt thiện. 


Bộ Pháp Tụ (hay Tâm lý Đạo đức học Phật Giáo, bộ đầu 
tiên của Tạng Vï Diệu Pháp, §1340) đề cập đến các tính chất 
thiện, như sự mềm mại, hài hòa, nhu nhuyến, dễ dạy và khiêm 
nhường. Chú giải (4/hasalim HI, Book !HI, 395) giải thích đức 
tính khiêm nhường như sau: 


Do sự văng mặt của ngã mạn, trải tìm người này có 
sự nhún nhường; trạng thải của một người này là trải tim 
khiêm tôn 


đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp.” Như vậy là khoảng thời gian kéo dài 
của một kiếp.) 


- 62 - Đặc tính của tâm từ 





Sự mềm mại, hiền hòa, nhu nhuyến và khiêm nhường là 
những đặc tính của tâm từ. Ngài Sãriputta là một ví dụ cho sự 
khiêm nhường. Ngài tự ví mình như tắm giẻ lau cũ không còn giá 
trị. Ngài đã không tự đắc, ngã mạn vì là một vị thượng thủ đệ tử. 
Kế cả khi có người đối xử tệ bằng hành động và lời nói với Ngài, 
Ngài cũng không mảy may chao động vì Ngài là bậc A La Hán. 
Ngài đã tận diệt ngã mạn cũng như mọi phiền não khác, Ngài đã 
đạt được sự toàn hảo về đức hiền hòa và khiêm cung. 


Chúng ta có thực sự khiêm nhường không? Khi có nghiệp 
bắt thiện qua thân và khẩu, ta nên hay biết đặc tính của tâm khi 
ấy. Ta có thể nhận ra mình đầy phiền não và những phiền não ấy 
tạo duyên cho hành vi và lời nói của ta. Khi có sự khiêm nhường 
thực sự, sẽ không nói lời bất thiện. Hành vi và lời nói phản ánh 
tâm của ta: tâm thiện hay bất thiện. Ta có tâm từ hay ngã mạn? 
Nếu thực sự tha thiết muốn diệt trừ phiền não thì cần phải hay 
biết về các loại tâm khác nhau. Khi ấy ta sẽ biết hành vi và lời nói 
của mình ra sao trong cuộc sống hàng ngày, biết khi nào chúng bị 
thúc đầy bởi tâm bắt thiện và khi nào bởi tâm thiện. 


Tâm Từ - 63 - 





Chương 5 
Tâm từ trong thân hành và khẩu hành 


Tâm từ hỗ trợ các thiện pháp khác, nó cũng tạo duyên cho 
sự kham nhẫn. Chúng ta đọc trong 5ô Pháp Tụ: 


§1341: Thé nào là kham nhẫn (khanti)? 


Kham nhẫn là Sự nhẫn chịu, sự chấp nhận, sự không 
thô lỗ và phản ứng, là sự nhún nhường của tâm. 


§1342: Thế nào là sự nghiêm tịnh? 


Nghiêm tịnh là không vi phạm thuộc về thân, không vỉ 
phạm thuộc về khẩu, không vi phạm thuộc về thân khẩu. Tắt 


cả giới thu thúc gọi là nghiêm tịnh. 
§1343: Thé nào là ái ngữ: 


Khi những lời nói xắc xược, khó chấp nhận, châm 
chích, lỗ mãng với người khác, lăng mạ người khác, gân 
nhự bực tức, không dẫn đến định tâm, được từ bỏ; những 
lời nói không lỗi lầm, êm tai, trìu mến, thông cảm, đi vào 
lòng người, lịch thiệp, ngọt ngào và vừa lòng nhiễu người; 
khi những lời này được nói ra một cách thản thiện và khả 


ái, thì được gọi là ái ngữ. 


Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Quyển II, Phân II, Chương II, 396) 
giải thích về đoạn “ái ngữ” trên: 


- 64 -_ Tâm từ trong thân hành và khẩu hành 





Trong phần diễn giải từ “ái ngữ ” ”, xắc xược có nghĩa 
là, như những cải bướu lòi ra từ một thân cây đang hư rữa, 
không khoẻ mạnh. Cũng vậy, do thiểu sói, 'gút mắc ' được 
tạo ra từ lời nói đo mắng nhiếc và vu khóng, „vw.. “Châm 
chích”, có nghĩa xù xì, giống như một cây đang bị phân 
hoá. Như một cây đang phân hủy thì xù xì và có chảy ra các 
chất nhựa, cũng vậy lời nói ấy có tính châm chích, như chọc 
lỗ tái. “Năng lời với người khác ” có nghĩa là không thuận 
tại, khó nghe và tạo ra sán hán... “Lăng mạ người khác ” 
có nghĩa là, giống nh một cành cây có gai chùm bảm lấy 
bằng cách thâm nhập vào da, cũng vậy, lời nói ấy đính vào 
người khác, bám vào đó, cản trở những người muốn ra đi. 
“Gần như nổi giận ” có nghĩa là gân mức tức giận. “Không 
dân đến định tâm” có nghĩa là không dẫn đến toàn định 
hay cận định. Tất cả các từ này đêu đồng nghĩa với từ “với 
sân hận `... 

“Em tai” có nghĩa là từ những lời nói ngọt ngào làm 
cho êm tai, không làm đau lỗ tai, như bị kim đâm. Và ý ng- 
hĩa dịu ngọt không tạo ra tính băn sắt nơi thân, nó tạo ra 
tình thương mến và vì vậy được gọi là “âu yếm”. Lời nói 
lôi cuốn lòng người, đi vào tâm trí một cách dễ dàng, không 
trở ngại đó, ta nói rằng “đi vào lòng người ”. Lời nói “lịch 
thiệp ” vì lời nói đó chất lượng, vì nó tỉnh tế như một người 
có giáo dục, và bởi vì nó thuộc “lời nói của những người 
ở tỉnh thành”, có nghĩa là lời nói của người sống ở những 
nơi thành phó phù hoa. Những người này sử dụng những 
lời nói thích hợp và xưng hô với những người đáng tuổi bố 
mẹ là bó mẹ, và với những người đáng tuổi anh em là anh 
em. “Vừa lòng nhiễu người ” có nghĩa là ăn nói ngọt ngào 
với nhiễu người. “Dễ thương với nhiều người” có nghĩa 


là tỏ ra dê thương với nhiễu người và giúp cho tâm an Vui. 


Tâm Từ - 65 - 





“Lời nói nhự thể” có nghĩa là, nơi con người đó thì hiển 
lành, lịch sự,.. “thán thiện” có nghĩa là tế nhị, “hoà nhã” 


có nghĩa là không lỗ mãng. 


Trong phần “ái ngữ” còn có một thuật ngữ khác gọi là “đối 
đãi, chu đáo”. Chúng ta không chỉ đơn thuần nói điều không lỗi 
lầm, dễ nghe, thông cảm, đi vào lòng người và lịch thiệp, điều 
quan trọng là cần có sự cư xử, đối đãi với lòng từ. Khi thực sự 
phát triển tâm từ thì không thể thiếu đi sự chu đáo. Ta đọc trong 
Bộ Pháp Tụ: 


§1344: Thế nào là sự chu đáo? 


Có hai loại đối đãi - chu đáo: sự chu đáo-đối đãi vật 
chất, và sự chu đáo-đổi đãi trong Pháp sự. Khi có ai đó thể 


hiện sự chu đáo, là rơi vào một trong hai loại này. 


Không thể có sự chu đáo thực sự nếu thiếu tâm từ. Khi có 
sự chu đáo chân thành trong cuộc sống hàng ngày, điều ấy cho 
thấy có từ tâm. Nếu chưa có sự chu đáo trong cuộc sông hàng 
ngày của mình, ta nên phát triển tâm từ và nhờ đó có thể giúp 
người khác một cách chu đáo qua lời nói và hành động của mình. 


Chú Giải Bộ Pháp Tụ (397) giải thích vê “chu đáo” như sau: 


3) 


Trong phân diễn giải về “chu đáo ”, “chu đáo tài vật” 
chính là sự thu hẹp, lấp đây khoảng giữa mình và những 
người có nhu cầu bị thiếu thốn. Bằng cách chăm lo tới 


những nhu cấu áy. 


Điều này chỉ đến sự giúp đỡ người khác thông qua việc 
mang cho những thứ họ cần, quan tâm đến họ. Luôn có khoảng 
cách và sự khác biệt giữa mọi người với nhau, giữa những người 
có của cải và người thiếu thốn. Nhưng có một cách để thu hẹp 
khoảng cách ấy, đó chính là sự tiếp đãi bằng vật chất, bằng việc 


- 66 -_ Tâm từ trong thân hành và khẩu hành 





mang cho tài vật và hỗ trợ, giúp đỡ người khác một cách chân 
thành. Khi ây sẽ không còn sự khác biệt và khoảng cách giữa mọi 
người với nhau. 


“Đối đãi Pháp” (dhamma patisanthãro) là sự thu hẹp 
khoảng cách giữa mình với người chưa học Giáo pháp. Khi nhận 
ra lợi ích của Giáo pháp, ta sẽ thấy cần giúp đỡ người khác bằng 
việc giảng giải Giáo pháp cho họ. Đấy là sự đối đãi Pháp. Khi 
ấy, Pháp hoàn toàn lắp đầy khoảng cách và sự khác biệt giữa mọi 
người với nhau. 


Ta đọc tiếp trong Chú Giải Bộ Pháp Tụ (398) về việc đôi 
đãi tài vật của một vị tỳ khưu: 


Một vị T)-khưu chu đáo, khi nhìn thấy một vị khách 
đang đến thăm chùa, nên ra gặp vị đó và đỡ lấy bát khát 
thực và áo cà sa cho người đó, dẫn đến chỗ ngôi tử tế, quạt 
cho vị đó với cây quạt làm bằng lá thốt nói, rửa chân và sức 
dâu cho vị khách. Nếu có bơ và nước trái cây, vị Tỳ-khưu 
nên đưa cho vị khách sử dụng, đưa thuốc cho vị đó cùng với 
nước, kỳ cọ nhà chùa sạch sẽ -- như vậy cho thấy một phân 


của sự đổi đãi tài vật. 


Người tại gia nên xem có thể làm gì trong hoàn cảnh của 
mình để thực hiện sự đối đãi tài vật. Chú Giải Bộ Pháp Tụ nói 
về sự đối đãi Pháp mà mọi người có thể giúp đỡ nhau như sau: 


Hơn thể nữa vào ban chiều nếu không có vị trưởng lão 
nào đến tỏ lòng cung kính, vị T)-khưu này cần đến trước vị 
khách, ngôi đó và không hỏi người đó những lời lễ vu vơ, 
chỉ hỏi vị khách những điểu có liên quan, ý nghĩa. VỊ T)- 
khưu không nên hỏi “Ngài đang tụng bài kinh nào ” mà nên 
hỏi “Đạo sự và Giáo thọ sư của Ngài sử dụng bản kinh điển 


nào?”, và nên hỏi vị khách những điêm thuộc khả năng của 


Tâm Từ - 67 - 





vị ấy. Nếu vị khách có thể trả lời thì tốt, nếu không chính vị 
T)-khưu đó phải đưa ra câu trả lời. Như vậy cho thấy một 
phần của sự đối đãi Pháp. 


Điều này cho thấy ta sẽ nói chuyện cân mực khi có tâm từ. 
Khi muốn giúp người khác về Giáo pháp, ta không nên đề cập 
đến những điều vượt quá mức độ hiểu và khả năng tiếp nhận của 
họ, ta nên cân nhắc đến tích luỹ và hoàn cảnh của người nghe đề 
chia sẻ Pháp theo cách mà họ có thể hiểu được. 


Tâm từ hỗ trợ các thiện pháp khác và mang đến nhiều lợi 
ích. Khi biết về những lợi ích đó, ta có thê tự kiểm chứng xem 
mình đã có tâm từ đến mức đạt được những lợi ích đó chưa. Đọc 
về những lợi ích của tâm từ có thể nhắc nhở chúng ta cần phát 
triển tâm từ hơn nữa. 


Chúng ta đọc trong “Kinh Tâm Từ” (Tăng Chỉ Bộ Kinh, 
Chương VII, Phẩm I, l): 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời, Thé Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavanna, 
khu vườn Ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: “Này các Tỷ-kheo ”. 


“Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thể Tôn. Thể Tôn nói như sau: 


Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm nhự CỔ xe, 
được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được 
khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế nào là tám? 


Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không tháy ác 
mộng, được người ái mộ, được phi nhán ái mộ, được chư 


- 68 - Tâm từ trong thân hành và khẩu hành 





Thiên hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu 
chưa thể nhập thượng pháp, đạt được Phạm Thiên giới. 


Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, 
được làm như căn cứ địa, được thy trú, được tích tập, được 
khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích này. 


Ai tu tập từ tâm 

Vô lượng thường tức niệm 
Các kiết sử yếu dân 

Tháy được sanh y diệt 
Với tâm không ác độc 

Từ mẫn mọi chúng sanh 
Do vậy, vị ấy thành 

Bậc thuần nhất chí thiện 
Với tâm ÿ từ mẫn 

Đối với mọi chúng sanh 
Bác Thánh khéo thực hiện 
Nhiêu công đức tốt lành 
Sau khi đã chỉnh phục 
Rất đông đảo loài người 
Các ấn sĩ vua chúa 


Theo nghỉ lễ tế tự 


Tâm Từ - 69 - 





Lễ tế ngựa tế người 
Lễuống nước thắng trận 
LỄ ném cầu may rủi 

Lễ rút lui khóa cửa 

Không được phân mười sảu 
Bác khéo tu từ tâm 

Như ánh sáng mặt trăng 
Đối với các quần sao 
Không giết, không bảo giết 
Không thắng, không bảo thắng 
Từ tâm mọi chúng sanh 
Không hận thù với ai. 


Một trong những lợi ích của phát triển tâm từ là có được 
giấc ngủ an lạc. Nếu tức giận với ai đó, liệu sau đó ta có thể ngủ 
ngon? Nếu không bực dọc, không ghét bỏ ai và có thể tha thứ 
những gì không đúng mà người khác đã làm với mình, ta chắc 
chắn sẽ được ngủ ngon. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, nếu có chánh 
niệm-tỉnh giác sinh khởi, ta có thể biết loại tâm nào diễn ra trước 
khi ngủ say. Ta có thê nhận ra ngay khoảnh khắc ấy có tham, sân, 
tứ niệm xứ hay tâm từ. Nếu phát triển tứ niệm xứ, có thê có trí tuệ 
biết đặc tính của thực tại như chúng là. Tại một khoảnh khắc cụ 
thể, khi thực tại xuất hiện là bất thiện pháp, chánh niệm-tỉnh giác 
(là trí tuệ sinh khởi cùng chánh niệm) có thể nhận ra bắt thiện là 
bất thiện. Trí tuệ có thể phân biệt sự khác biệt giữa thiện pháp và 
bất thiện pháp và nhờ đó có thể diệt trừ bất thiện hơn nữa. Phát 


- 70-_ Tâm từ trong thân hành và khẩu hành 





triển thiện pháp là cách duy nhất đề có được lợi ích là giấc ngủ 
an lạc. 


Thức dậy được an lạc là một lợi ích khác. Khi thức dậy 
vào buổi sáng, ta có thể xem liệu tâm từ đã được phát triển mạnh 
mẽ để có được lợi ích này chưa. Nếu còn có sân trong lòng, tâm 
sẽ bị bắn loạn khi thức giấc; tâm trí ta lại bị những câu chuyện 
chưa thể quên xâm chiếm. Trên thực tế, không có tự ngã, chúng 
sinh hay con người, nhưng có duyên khiến tâm bị bất an. Ngay 
khi thức giác, tưởng (saññä) nhớ về sự kiện đã khiến ta khó chịu. 
Hay khi làm gì sai, ta bị lo lắng và không thể dừng nghĩ về điều 
ấy sau khi thức giấc. Với việc làm sai, ta bị lo lắng, buồn rầu khi 
đi ngủ, và sau đó thức dậy không thoải mái. Nếu có tâm bất thiện 
trước khi ngủ, sẽ có tâm bất thiện khi thức giấc. Khi có tâm bất 
thiện căn tham và không hay biết về nó, ta sẽ không nhận ra có 
dính mắc ngay khi tỉnh dậy. Có dính mắc vào đối tượng xuất hiện 
qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ta thường không nhận ra dính 
mắc vào các đôi tượng xuất hiện qua các căn khi ở mức độ nhẹ 
và không thấy được sự bắt lợi, hiểm hoạ của nó. 


Sân là một thực tại thô tháo hơn và vì vậy dễ nhận ra nó là 
bắt thiện hơn so với tham. Khi có sân, tâm bị bất an và khó chịu. 
Tham thì không thô và bức xúc như sân, rất khó nhận ra nó là 
bắt thiện. Nếu phát triển tứ niệm xứ một cách tự nhiên, trong đời 
sống hàng ngày, ta sẽ biết đặc tính của thực tại như chúng là, ta 
sẽ biết khi nào có tham và khi nào có sân. 


Một trong những lợi ích của sự phát triển tâm từ là không 
có ác mộng. Bắt thiện pháp, hay những suy nghĩ tiêu cực có thể 
sinh khởi cả trong mơ mà không thể ngăn được. Những xu hướng 
tích luỹ của chúng ta làm duyên cho tâm sinh khởi trong tiến 
trình ý môn, nó nghĩ về những đối tượng đã được kinh nghiệm 
trước đó qua sáu căn. Chúng ta nhớ mọi đối tượng và đeo bám 
suy nghĩ mãi về chúng. Các phiền não được tích luỹ tạo duyên 


Tâm Từ - 71 - 





cho những giấc mơ khác nhau. Đôi khi ta có thể biết có tâm thiện 
hay tâm bắt thiện trong giấc mơ. Khi ấy ta có thể xem xét tích luỹ 
của mình, có thê hiểu mình đã tích luỹ thiện hay bất thiện. Nếu 
đã tích luỹ nhiều tâm từ, ta sẽ không có ác mộng, vì vậy, sẽ không 
mơ với tâm bất thiện. 


“Được người ái mộ” là một ích lợi khác của phát triển tâm 
từ. Liệu chúng ta có biết mình thường được người khác quý mến 
hay không? Khi thẩm sát đặc tính của tâm, ta có thể hiểu vì sao 
mình được người khác quý hoặc không quý. Một số người đồ tại 
nghiệp quá khứ và cho rằng, dù đã làm đúng mọi việc, họ vẫn bị 
người khác ghét. Họ cảm thấy bất mãn và thất vọng. Người khác 
có thể làm tôn thương hay làm hại ta bằng thân và khẩu. Khi họ 
nói điều khó nghe, sắc nhĩ căn là một duyên tố để nghe các âm 
thanh khác nhau khiến ta khó chịu. Tuy nhiên, trên thực tế, tâm 
của ta không thể bị ai khác làm tôn hại, trừ chính ta. Người khác 
chỉ có thể làm đau ta về thân, còn chính tâm bắt thiện của ta mới 
khiến ta khổ não. Vì vậy, thay vì nghĩ đến những thứ khiến mình 
buồn phiền, ta nên vun bồi tâm từ và tha thứ cho người khác. Khi 
ấy tâm sẽ không còn bực dọc và điều đó chứng tỏ không ai có thể 
làm hại tâm của chính ta. 


Chúng ta muốn người khác yêu quý mình nhưng lại dễ 
quên rằng mình cũng nên bày tỏ tình thương với người khác. 
Không nên mong người khác thê hiện lòng tốt và tình cảm trước, 
không nên trì hoãn sự tốt bụng và nhiệt tình với người khác. Ở 
khoảnh khắc ấy, ta không có buồn đau hay lo lắng. Tâm đi cùng 
với tâm từ là thiện, khi ấy không có tham, không mong đợi được 
người khác đáp lại tình cảm với mình. 


Nếu biết đặc tính của tâm thiện và phân biệt sự khác nhau 
giữa tâm thiện và tâm bắt thiện, sẽ có duyên đề phát triển nhiều 
thiện pháp mà không phải bận tâm xem mình có được người khác 
quý hay không. Khi có từ tâm và lòng quảng đại, khi giúp đỡ 


- 72 - Tâm từ trong thân hành và khẩu hành 





người khác, có “dục tâm sở” (cetasika chanda), là “nhiệt tâm”, 
tạo duyên cho tâm thiện sinh khởi. Tầm cầu thiện pháp thì khác 
với tham. Khi tham sinh khởi, ta muốn được người khác quý 
mến. Ngược lại, khi có dục là thiện, ta muốn phát triển tâm từ với 
người khác, kế cả khi không được đáp lại. 


Nếu tứ niệm xứ không phát triển, ta không thê phân biệt 
rõ đặc tính khác nhau của tham và tâm sở dục là thiện - cái mong 
muốn phát triển thiện pháp. Có thể có dính mắc vào phát triển 
thiện pháp hay vào lợi ích của thiện pháp, vì dính mắc chưa bị 
tận diệt. Chúng ta biết nghiệp thiện mang đến kết quả tương ứng, 
nhưng khi có sự mong đợi, hy vọng nghiệp thiện của mình sẽ cho 
quả tốt lành, khi ấy có tham. Khi có dục tâm sở là thiện, là mong 
muốn được phát triển thiện pháp, thì không có dính mắc, không 
có sự mong cầu được quả tốt lành. Khi ấy ta có thể phát triển 
thiện pháp một cách chân thành và tự nhiên. 


“Được phi nhân ái mộ” là một lợi ích khác của phát triển 
tâm từ. Khi có dục mong muốn phát triển thiện pháp, chúng ta 
không mong được mọi người và các chúng sinh khác yêu mến, vì 
chúng ta không chờ đợi kết quả của nghiệp thiện, không hy vọng 
bất kỳ lợi ích nào. Khi có thiện tâm trong sạch, chúng ta cũng sẽ 
được phi nhân yêu mến. 


“Được chư thiên hộ trì” là một lợi ích khác. Khi phát triển 
tâm từ, tâm thiện khiến ta được cả người và phi nhân yêu mến, và 
chư thiên sẽ hộ trì chúng ta với tâm từ. Nhân đúng sẽ mang đến 
kết quả đúng, mà không cần phải mong đợi. 


“Lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại” là một lợi 
ích khác. Thiện tâm trong sạch cùng tâm từ có thể bảo hộ ta khỏi 
hiểm nguy, kế cả khi ta chưa đắc được cận định hay toàn định. 
Khi ai đó phát triển sự an tịnh với tâm từ làm đề mục thiền, và 
thiện tâm của người ấy vững chắc đến mức đạt được tâm thiền, 
người ấy sẽ không bị lửa, thuốc độc hay dao kiếm làm hại. 


Tâm Từ - 73 - 





“Nếu chưa thể nhập thượng pháp, đạt được Phạm Thiên 
giới” là một lợi ích khác. Như tôi đã giải thích, tứ niệm xứ cần 
phải phát triển cùng với các loại thiện pháp khác. Khi ai đó phát 
triển an tịnh với tâm từ làm đề mục, và đạt được sự an tịnh kiên 
có tới mức độ sơ thiền, sẽ cho quả tái sinh ở cõi trời phạm thiên 
của cảnh giới sơ thiền. Khi đạt đến những tầng thiền cao hơn, 
tâm thiền sẽ cho quả tái sinh ở các cảnh giới cao tương ứng. Tuy 
nhiên, lợi ích tối thượng nhất có thể đạt được, sau khi đã giác 
ngộ Tứ Thánh Đế, là quả vị A La Hán, trở thành bậc toàn hảo. 
Khi ấy sẽ chấm dứt tái sinh. Bài kinh chỉ ra rằng khi chưa xuyên 
thấu pháp vị cao thượng nhất, là quả vị A La Hán, người ấy sẽ 
tái sinh ở cõi Phạm thiên. Điều cao cả nhất là giác ngộ Thánh đế. 
Đó nên là mục tiêu của chúng ta. Vì vậy, tâm từ cần được phát 
triển cùng tứ niệm xứ và không chỉ để đạt được sự an tịnh ở mức 
độ cận định hay toàn định. Ta nên phát triển tứ niệm xứ thường 
xuyên trong cuộc sống hàng ngày và khi ấy các loại thiện pháp 
khác cũng sẽ tăng trưởng. 


Đọc trong bài kinh, Đức Phật còn nói rằng những người, 
với niệm được thiết lập, phát triển tâm từ vô biên, sẽ chứng ngộ 
diệt tận dính mắc và mọi loại “xiềng xích” khác. Khi phát triển 
tâm từ, vị ấy không làm hại chúng sinh nào, vị ấy chỉ quan tâm 
đến những gì là thiện. Vị ấy có lòng từ mẫn đối với mọi chúng 
sinh, là một người tuyệt hảo có đồi đào công đức. 


- 74- Lợi ích của tâm từ 





Chương 6 
Lợi ích của tâm từ 


Chúng ta đọc về mười một lợi ích của tâm từ trong 7ðng 
Chỉ Bộ Kinh (Chương mười một Pháp, Phẩm II, Mục 5, Lợi ích): 


Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành CỔ xe, 
được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích 
tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi 
ích. Thế nào là mười một? 


Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài 
người ái mộ, được phi nhân ái mộ, chư Thiên bảo hộ, không 
bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm, tâm được định mau 
chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hôn ám; nếu 
chưa thể nhập thượng pháp (A-la-hán quả), được sanh lên 
Phạm thiên giới. 


Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ 
xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được 
tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một 
lợi ích. 


Cuốn Đạo Vô Ngại Giải (Phần XƯI, Giảng về từ ái) cũng 
đề cập tương tự về mười một lợi ích của sự phát triển tâm từ. Đạo 
Vô Ngại Giải liên hệ sự phát triển sung mãn tâm từ với ngũ căn 
(tín, tắn, niệm, định và tuệ) và ngũ lực. Ngũ căn được phát triển 


Tâm Từ - 75 - 





trong tứ niệm xứ có thê trở nên kiên có và vững chắc đề trở thành 
“lực”. Nếu không phát triển tứ niệm xứ trong đời sống hàng ngày, 
thật khó để có tâm từ thực sự, vì tâm từ cần sự hỗ trợ của ngũ 
căn và ngũ lực là các pháp tăng trưởng trong tứ nệm xứ. Khi tâm 
từ được hỗ trợ bởi các tâm sở này, nó sẽ trở nên vững chắc hơn, 
sẽ bớt đi sự khó chịu vì phiền não và như vậy sẽ có thêm sự an 
tịnh. Khi tâm từ được thiết lập vững chắc, nó không suy chuyên, 
không bị xô đây bởi phiền não. Vì vậy để phát triển tâm từ, cần 
phải có hiểu biết chỉ tiết về các tâm khác nhau của mình, phải có 
chánh niệm tỉnh giác biết khi nào tâm bị xáo trộn và khi nào có 
tâm từ được thiết lập vững chắc. Đề biết được điều này, nhất thiết 
phải có hiểu biết đúng về tâm. Chỉ trí tuệ mới tận diệt được phiền 
não, trí tuệ biết đặc tính của các thực tại xuất hiện hiện giờ. Nên 
phát triển hiểu biết về khoảnh khắc hiện tại, vì quá khứ đã qua 
và tương lai thì chưa đến. Trí tuệ sinh rồi diệt, nhưng vì mỗi tâm 
diệt đi được tiếp nối bởi tâm tiếp theo nên trí tuệ được tích luỹ 
từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và bằng cách ấy, có 
duyên cho trí tuệ để trở nên kiên cố hơn. 


Khi đọc về những lợi ích của tâm từ, thay cho việc mong 
muốn có được những lợi ích đó, ta có thể kiểm tra xem mình đã 
phát triển tâm từ đến đâu. Nếu chưa có được mười một lợi ích đó 
thì cho thấy, chúng ta vẫn chưa phát triển đủ tâm từ. 


Người hỏi: VỊ A La Hán luôn có tâm từ, vậy tại sao Ngài 
Mục Kiên Liên lại bị giết bởi dao kiếm? 


Khun Sujin: Đó là quả của nghiệp quá khứ. Tất nhiên, 
sau khi đã trở thành vị A La Hán, Ngài không còn tạo ra bất cứ 
nghiệp nào nữa. 


Người hỏi: Tôi cứ nghĩ rằng khi trở thành A La Hán thì 
Ngài không còn nhận quả của nghiệp nữa. Nghiệp bắt thiện trong 
quá khứ có thể thành “ahosi kamma”, tức nghiệp bị vô hiệu. 


- 76 - Lợi ích của tâm từ 





Khun Sujin: Chừng nào vị A La Hán chưa tịch diệt, vẫn 
còn có duyên cho nghiệp quá khứ trổ quả. Khi vị A La Hán đã 
hoàn toàn tịch diệt thì không còn tái sinh nữa, không còn sự sinh 
khởi của tâm, tâm sở và sắc, và khi ấy không thể nhận quả của 
nghiệp nữa. 


Khi có chánh niệm, chúng ta có thê biết có tâm từ hay 
không, ta có thê biết là tâm từ đang vững mạnh hay yếu ớt. Chánh 
niệm có thể hay biết đặc tính của tâm từ, nó có thể nhận ra liệu 
có tâm từ thực sự hay không. Đặc tính của từ có thể bị nhằm với 
đặc tính của ái. Ta thường muốn người khác hạnh phúc, nhưng 
ta muốn vậy vì yêu quý họ với dính mắc hay vì có tâm từ thực 
sự với họ, không chút vị kỷ? Khi có chánh niệm tỉnh giác, ta sẽ 
biết liệu đó là tham ái hay tâm từ ở khoảnh khắc ấy. Khi thực sự 
hiểu sự khác biệt này, tâm từ có thể được phát triển, và dính mắc 
có thể giảm dần. 


Mọi người có thể phân vân liệu đó là tham ái hay tâm từ 
khi muốn cha mẹ mình được hạnh phúc, vì tham ái và từ tâm 
dường như giống nhau. Khi nghĩ về phẩm chất tốt của cha mẹ và 
mong những điều đẹp đẽ đến với họ, khi ấy có tâm thiện cùng 
với từ. Khi ta yêu mến cha mẹ mình và dính mắc với họ, khi ấy 
tâm có tham ái. Cũng giống vậy trong mối quan hệ của cha mẹ 
đối với con cái, khi họ có tình cảm vị kỷ hay mong muốn sở hữu 
con mình, tâm khi ấy là tham. Nhưng nếu họ được nghe Pháp và 
phát triển tứ niệm xứ, và nếu họ có thể phân biệt sự khác nhau 
giữa đặc tính của từ và ái, họ sẽ có thêm từ tâm với con mình và 
bớt đi dính mắc. Nếu không phát triển tâm từ, sẽ tăng thêm vị kỷ, 
họ sẽ cho con mình là “con của tôi”. Dính mắc vào con của mình 
thậm chí có thể làm hại con của người khác. Khi ấy sẽ không có 
tâm từ mà chỉ là tình cảm ích kỷ mà thôi. 


Chúng ta đọc trong 7hanh Tịnh Đạo, phần về Tâm từ phạm 
trú (IX, 11) rằng, nếu một người muốn phát triển tâm từ, trước 


Tâm Từ - 77 - 





tiên người ấy nên hướng tâm từ tới một người có phẩm chất tuyệt 
hảo, một người mà người ấy yêu mến và kính trọng, như người 
thầy của mình chẳng hạn. Khi nghĩ về phâm chất của một người 
như vậy, tâm chúng ta sẽ mềm mại, không có ác ý. Ta mong được 
giúp đỡ thầy mình, làm mọi thứ vì lợi ích và sự an vui của thầy. 
Vì vậy tâm nhẹ nhàng, êm dịu khi nghĩ về những phẩm chất tốt 
của thầy, đó là từ tâm. Khi vui vẻ giúp đỡ ai ta gặp trong cuộc 
sông hằng ngày giống như cách giúp đỡ thầy mình, rõ ràng ta đã 
có tâm từ với người ấy. 


Đức Phật tán dương sự phát triển tâm từ, dù chỉ trong một 
khoảnh khắc ngăn ngủi. Không nên xem thường bắt kỳ loại thiện 
pháp nào mà cần nhớ rằng, kể cả một khoảnh khắc thiện tâm 
ngắn ngủi cũng lợi ích. Chúng ta đọc trong 7ương Ưng Bộ Kinh 
(Tập II - Thiên nhân duyên, Chương XX - Tương ưng thí dụ, số 
4- Cải nồi), rằng Đức Phật, khi đang ngự tại Savathi - động Jeta, 
đã nói với các tỳ khưu: 


Này các Tỷ-kheo, ai vào buổi sáng bó thí một trăm cải 
nồi, ai buổi trưa bố thí một trăm cái nồi, hay di buổi chiều 
bố thí một trăm cái nôi, và ai buổi sáng chỉ trong thời gian 
bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm 
giải thoát, hay ai buổi trưa chỉ trong thời gian bóp vú sữa 
con bò một lân (rong nhảy mắt), tụ tập từ tâm giải thoát, 
hay ai buổi chiêu chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một 
lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, sự việc này 
đối với sự việc trước, quả có lớn hơn. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: “Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho 
sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, 
tích lũy và khéo thực hiện ”. 


- 78 - Lợi ích của tâm từ 





Đức Phật dạy có thê phát triển dần dần mọi loại thiện pháp. 
Ngay cả khi thấy thiện pháp phát triển thật khó khăn, nó vẫn có 
thể được tích lũy và nhờ đó có thê sinh khởi thường xuyên hơn 
và trở nên mạnh mẽ hơn. Không nên nghĩ rằng có thê phát triển 
nhiều tâm từ ngay lập tức, mà mỗi khoảnh khắc tâm từ ngắn ngủi 
đều có thể làm duyên cho tâm từ phát triển. Nếu không Đức Phật 
đã không dạy rằng, tâm từ dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi 
như bóp vú sữa một con bò, cũng là lợi ích. 


Ta cần biết mục đích của mình khi phát triển tâm từ. Liệu 
ta phát triển tâm từ để có được sự an tịnh tới mức độ cận định, 
đạt được tầng thiền, hay ta muốn phát triển tâm từ trong cuộc 
sống hàng ngày? Tâm từ và các “ba la mật” khác là những duyên 
tố cần thiết cho sự thực chứng Tứ thánh để khi giác ngộ. Chúng 
ta phải sống khoảng thời gian dài vô tận trong phòng luân hồi, 
không thể biết khi nào sẽ hoàn mãn các ba la mật đến mức độ 
giác ngộ. Vì vậy cần phát triển mọi loại thiện pháp để dần dần 
tận diệt phiền não và đạt được quả vị A La Hán. Chỉ khi ấy vòng 
sinh tử mới kết thúc. Một số người tin rằng có thể tận diệt phiền 
não mà không cần phát triển tâm từ. Hay có người cho rằng tâm 
từ quá khó và vì vậy họ không phát triển nữa. Họ không hiểu 
rằng, cần phát triển để tâm từ có thể sinh khởi đi sinh khởi lại. 
Chỉ khi sinh khởi đi sinh khởi lại, tâm từ mới có thể được tích lũy 
dần dần. Ta có thể nghĩ rằng tâm từ rất khó, nhưng nên nhớ rằng, 
sự sinh khởi của trí tuệ nhận biết Thánh đề còn khó hơn gấp bội. 
Không nên nản chí, không nên cho phiền não cơ hội lấn át khi sai 
lầm nghĩ rằng tâm từ rất khó, rằng không thể sinh khởi tâm từ và 
vì vậy không phát triển nó nữa. Khi chánh niệm sinh khởi, ta có 
thể hiểu đúng về sự phát triển của tâm từ. Ta có thê thấy tâm từ 
có thê sinh khởi, rằng nó có thể được phát triển từng chút một. 
Bằng cách ấy, tâm từ sẽ mạnh mẽ hơn và trở nên vững vàng. Có 
thể có tâm từ trong hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. 


Tâm Từ - 79 - 





Khi mới phát triển tâm từ, trước hết cần nhận thấy hiểm 
họa của sân. Sân là pháp đối nghịch với tâm từ. Bất cứ khi nào 
tâm sân sinh khởi đều cho thấy tâm từ vắng mặt. Sân là một pháp 
thô tháo, gây hại chính mình và người khác. Khi tâm sân sinh 
khởi, nó chiếm lĩnh tâm, đốt cháy tâm như ngọn lửa. Sức hủy diệt 
của sân khiến mọi người làm hại nhau qua thân và khẩu, ở nhiều 
cường độ, tuỳ vào sức mạnh của nó. Chúng ta đọc trong 7ơng 
Ưng Bộ Kinh (1, Thiên có kệ, I, Tương ưng chư thiên, 8, Phẩm 
Đoạn, §]), rằng một vị trời đến hỏi Đức Phật: 


Sát vật gì được lạc? 
Sát vật gì không sâu? 
Có một pháp loại gì 
Ngài tán đồng sát hại 
Tôn giả Gotama? 

Đức Phật đã trả lời: 
Sát phần nộ được lạc, 
Sát phẫn nộ không sâu, 
Phẩn nộ với độc căn, 
Với vị ngọt tôi thượng, 
Pháp ấy, bậc Thánh Hiển 
Tản đồng sự sắt hại. 
Sát pháp ấy không sâu, 


Này Hiển giả Thiên nhân. 


- 80 - Lợi ích của tâm từ 





Như vậy khi sân sinh khởi, tâm trí bị rối loạn, ta không 
hạnh phúc. Ta sẽ có suy nghĩ không tốt, hay thậm chí độc ác, có 
thể làm hại người mình bực qua hành động hay lời nói. Ta có thể 
làm hại họ bằng nhiều cách, như bạo lực chăng hạn, bằng cách 
đánh hoặc khiến họ bị đau, hoặc nói ra những lời lẽ thô tháo, gay 
gắt. Ta có thể hả hê khi làm họ bị tổn thương. Đức Phật nói rằng 
cơn thịnh nộ có gốc độc và ngọn ngọt. Cảm giác thỏa mãn vì làm 
hại người khác được ví như cái ngọn ngọt của cơn sân, nhưng gốc 
của nó thì rất độc. Mỗi người phải nhận lại quả cho hành động 
của mình. Khi cơn sân tạo duyên cho ai đó làm hại người khác, 
nghiệp bắt thiện có gốc độc sẽ cho quả khổ đối với người đã tạo 
ra nó, bằng việc phải chịu sự mất mát hay kinh nghiệm bắt khả ái. 
Nó có thê đưa đến sự tái sinh nơi cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ 
hay súc sinh, tuỳ vào mức độ của nghiệp bắt thiện. 


Nếu thấy được hiểm họa của tâm bắt thiện và nghiệp bắt 
thiện, ta sẽ phát triển tâm từ để bớt tích lũy các bất thiện pháp 
khác nhau. Chúng ta nên suy xét lợi ích của sự kham nhẫn - kham 
nhẫn trong phát triển thiện pháp và kiên định với thiện pháp, nhờ 
vậy, bắt thiện pháp có thể bị tận diệt. Chúng ta đọc trong 77ung 
Bộ Kinh (Tập l1, số 21, Kinh ví dụ cái cưa), rằng Đức Phật, khi 
ngự gần Savathi, tại động Jeta, đã nói với các tỳ khưu: 


Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các Ngươi 
có thể dùng khi nói với các người khác: đúng thời hay phi 
thời, chơn thực hay không chơn thực, nhu nhuyền hay thô 
bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sản 
tâm. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi 
có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư Tỷ-kheo, khi nói với 
các người khác, các Ngươi có thể nói lời chơn thực hay nói 
lời không chon thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ngươi có thể nói lời nhu nhuyễn hay nói lời thô 


bạo. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi 


Tâm Từ - 81 - 





có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư Tỷ-kheo, 
khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói với từ tâm 
hay với sân tâm. Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cân 
phải học tập như sau: “Chúng ta sẽ giữ tám của chúng ta 
không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác 
ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với 
nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sóng bao phủ người 
này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tƯỌNG, 
ta sống biển mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, 
quảng địa vô biên, không hận, không sản”. Chư Tỷ-kheo, 
như vậy các Ngươi cân phải học tập. 


Trong bài kinh này Đức Phật đã sử dụng những hình ảnh 


ân dụ để miêu tả tính vô hại của tâm từ. Chăng hạn, tâm từ được 
ví như một chiếc túi da mèo đã được thuộc chín và dẻo dai, mềm 
mại. Cho dù ai đó dùng gậy để đập, nó cũng không phát ra âm 
thanh nào. Cũng như vậy khi có tâm từ, không gì có thể làm tâm 
sân sinh khởi. Đức Phật nói như sau: 


Chư Tỷ-kheo, nhự những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa 
hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dâu vậy, nếu một ai ở đây 
khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người 
thực hành giáo pháp của Ta. 


- 82 - Phước lành của tâm từ 





Chương 7 
Phước lành của tâm từ 


Với lòng từ bi vô lượng, Đức Phật đã giảng dạy Giáo pháp 
cho các đệ tử, vì lợi ích và hạnh phúc của họ. Khi được nghe Pháp, 
mọi người có thể suy ngầm và đưa Giáo pháp vào thực hành. Đức 
Phật dạy về những tác động xấu của sự tức giận. Giận dữ mang 
đến khô đau khác nhau cho người tức giận, nhưng người là đối 
tượng của sự tức giận sẽ không bị đau khô nếu bản thân người 
ấy không giận dữ. Chúng ta đọc trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (Quyển 
7, Chương VI, 10) về ảnh hưởng của sân hận. Người trong cơn 
tức giận trông xấu xí, dù người ấy có tắm gội sạch sẽ, xức nước 
thơm, chải tóc, cạo râu và ăn mặc tinh tươm, dù như vậy người 
ấy vẫn xấu xí, vì người ấy bị sân hận xâm chiếm. Khi ai đó giận 
dữ, gương mặt người ấy nhăn nhó, đôi khi miệng méo mó và lời 
nói lẫn lộn. Dù người ấy có nằm trên một chiếc tràng kỷ rộng, 
ga phủ mềm mại, chăn trắng, bọc bằng lông cừu, được thêu hoa, 
với những chiếc gối màu đỏ thầm, cho dù thế, người ấy vẫn bị 
sân hận xâm chiếm và nằm không yên. Người ấy có thê biết cái 
gì là tốt và không tốt, nhưng khi bị sân hận chiếm lĩnh, người ấy 
làm những thứ có hại, gây bất lợi. Khi tạo nghiệp bất thiện qua 
thân, khâu và ý, ta sẽ phải nhận kết quả là sự tái sinh ở cõi thấp, 
như cõi địa ngục hoặc súc sinh, tùy thuộc vào nghiệp sẽ cho quả. 


Trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (Chương bảy pháp, Phẩm ỨI. 
Không tuyên bó, §10 - Sân hận), Đức Phật đã nói rằng: 


Kẻ phân nộ xấu xí, 


Đau khổ khi nằm ngủ, 


Tâm Từ - 83 - 





Được các điêu lợi ích 

Lại cảm thấy bắt lợi. 
Phẫn nộ, nó đả thương, 
Với thân với lời nói, 
Người phẫn nộ chỉnh phục, 
Tài sản bị tiêu vong. 

Bị phân nộ điên loạn, 
Danh dự bị húy diệt, 

Bà con cùng bạn bè, 
Lánh xa người phẫn nộ. 
Phẩn nộ sanh bắt lợi, 
Phẫn nộ dao động tâm, 
Sợ hãi sanh từ trong, 
Người ấy không rõ biết. 
Phấn nộ không biết lợi, 
Phẫn nộ không thấy pháp, 
Phẫn nộ chỉnh phục ai, 
Người ấy bị mê ám. 
Người phẫn nộ thích thú 


Làm ác như làm thiện, 


- 84- Phước lành của tâm từ 





Về sau phẫn nộ dứt, 

Bị khô như lửa đối, 

Như ngọn lửa dâu khói, 
Được thấy thất thêu cháy, 
Khi phẫn nộ lan tràn, 
Khi tuổi trẻ nổi nóng, 
Không xấu hồ, sợ hãi, 
Lời nói không cung kính. 
Bị phân nộ chỉnh phục, 
Không hòn đảo tựa nương. 
Việc làm đem hối hận, 
Rất xa với Chánh pháp. 
Ta sẽ tuyên bố họ, 

Hãy nghe như tuyên bố, 
Phẫn nộ giết cả cha, 
Phẩn nộ giết cả mẹ, 

Phẩẫn nộ giết Phạm chỉ, 
Phẫn nộ giết phàm phu. 
Chính nhờ mẹ dưỡng dục, 


Người thấy được đời này, 


Tâm Từ - 85 - 





Nhưng phàm phu phẫn nộ, 
Giết người cho sự sống. 
Chung sanh tự ví dụ, 
Thương tự ngã tối thượng, 
Phàm phu giết tự ngã, 
Điên loạn nhiêu hình thức, 
Lấy gươm giết tự ngã, 
Điên loại uống thuốc độc, 
Dáy tự trói họ chết, 

Trong hang động múi rừng, 
Những hành động sát sanh, 
Khiến tự ngã phải chết. 
Họ làm nhưng không biết, 
Kẻ phẫn nộ hại người, 

Với hình thức phẫn nộ, 

Ma bẫy ấn trong tâm. 

Hãy nhiếp phục cắt đứi, 
Với tuệ, tắn, chánh kiến, 
Bậc trí tuệ cắt đoạn, 


Mỗi mỗi bắt thiện pháp 


- 86 - Phước lành của tâm từ 





Như vậy học tập pháp, 
Không để tâm nản chỉ, 

l sân, không áo não, 

Ly tham, tật đó không, 
Nhiếp phục, đoạn phẫn nộ, 
Vô lậu, nhập Niễt-bàn. 


Người hỏi: Tôi biết tâm từ mang lại nhiều lợi ích. Tuy vậy 
tâm từ không sinh khởi khi tôi muốn có nó trong các tình huống 
của cuộc sống hằng ngày. Tôi cần làm gì để tâm từ có thể sinh 
khởi được? 


Khun Sujin: Khi ai đó cho các thực tại là tự ngã, người ấy 
có xu hướng tin rằng, bằng việc thực hành một phương pháp cụ 
thể, có một tự ngã có thể trần áp cơn sân, phát triển chánh niệm 
và tâm từ. Nhưng sự thực, không có người nào có thê có chánh 
niệm và tâm từ nếu không có duyên cho chúng sinh khởi. Nghe 
Pháp, suy xét chân chánh điều được nghe, hiểu Pháp về mặt tư 
duy là những khoảnh khắc thiện pháp khác nhau. Chúng được 
tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và chúng 
cùng tạo duyên cho chánh niệm sinh khởi về sau để hay biết các 
tâm khác nhau của chúng ta. Bằng cách này, hiểm họa của sân 
hận và lợi ích của tâm từ có thể được nhận biết. Tuy nhiên, nếu 
chánh niệm không sinh khởi và nếu có duyên cho sân, sân sẽ sinh 
khởi. Không ai có thể có chánh niệm và tâm từ bằng ý chí. Nếu 
chánh niệm sinh khởi, nó có thê hay biết về Pháp mà đức Phật đã 
giảng, lặp đi lặp lại, và như vậy sẽ có duyên đề tận diệt sân hận. 
Nếu không nghe Pháp thường xuyên, sẽ không có nhiều duyên 
cho sự suy xét chân chánh và khi ấy, rất khó đề áp chế cơn sân. 
Còn nếu được nghe nhiều, sẽ có duyên đề ghi nhớ và suy xét chân 
chánh về Pháp. Chăng hạn, chúng ta có thể suy xét về nghiệp và 


Tâm Từ - 87 - 





quả của nghiệp. Mọi người đều là chủ nhân của nghiệp do chính 
mình tạo ra. Có thể suy xét về nghiệp bất thiện được thúc đây 
bởi cơn sân, có thể ghi nhớ rằng sân không ích lợi cho sự giác 
ngộ. Có thể suy xét về sự vun bồi kham nhẫn của Đức Phật trong 
những kiếp Ngài là Bồ Tát, được kế trong Chuyện Tượng vương 
Đức hạnh (Tiền thân Silavanaga), Chuyện Đạo lý kham nhẫn 
(Tiên thân Khantivadi), Chuyện Tiểu Vương Hộ Pháp (Tiên thân 
Culladhammapala), hay Chuyện tượng vương ở hô Chaddamta 
(Tiên thân Chaddanra). Mọi người có thể áp dụng những gì đã 
đọc trong Giáo lý. Với lòng từ bị vô lượng, Đức Phật đã giảng 
dạy Giáo pháp cho những người theo Ngài, nhờ vậy họ có thể suy 
xét Giáo pháp cân trọng và đưa vào thực hành. 


Tôi sẽ trích dẫn chuyện Tiên thân Maha-mangala (1 453) 
để làm rõ hơn nghĩa của từ “magalana” - điềm lành hay phước 
báu. Mọi người đều mong muốn có phước báu, là điều tốt lành, 
may mẫn. Mọi người kiếm tìm và tin rằng có điềm lành khi đạt 
được thứ øì cụ thê hay khi tụng bài kinh nào đó. Họ cần biết điềm 
lành thực sự là gì. Chúng ta đọc trong tiền thân Maha-mangala, 
tâm từ là một điềm lành. Khi biết như vậy ta sẽ không kiếm tìm 
điều gì khác nữa. Điềm lành thực sự là tâm có tâm từ, tâm từ 
trong hành động, lời nói, và suy nghĩ. Khi tâm là thiện, tâm khi 
ấy là tịnh hảo, là “phước báu”. 


Chúng ta đọc trong chuyện Tiền thân Maha-mangala, mọi 
người đến hỏi Đức Bồ Tát, khi Ngài đang là một ân sĩ, rằng điềm 
lành nào cho phước báu cho đời này và đời sau? Đức Bồ Tát đã 
trả lời: 

Mỗi Phạm thiên, thần thánh hiển linh, 
Rắn rồng ta thấy giữa quân sinh, 


Trong lòng mãi mãi đây từ mán, 


Vị ấy ban ơn mọi hữu tình. 


- 88 - Phước lành của tâm từ 





Kẻ nào khiêm tôn với muôn người, 
Yêu mmên nữ nam, mọi gái trai, 
Đứng trước lời bình, không đáp lại, 


Sẽ mang hạnh phúc đến cho đời. 


Gặp hiểm nguy, người có trí nhanh 
Chẳng khinh đồng nghiệp, bạn đồng hành, 
Chẳng khoe dòng trí, giàu, giai cáp, 


Hạnh phúc cho đời ất khởi sinh. 


Người nào kết bạn thiện, hiện nhân, 
Được trọng vì môm chăng ác thâm, 
Không hại bạn, chia đếu của cải, 


Chính niềm hạnh phúc giữa thân bằng. 


Vợ hiên, đồng tuổi, có tình thân, 
Tạn tụy, nhân từ, trẻ lại động, 
Đức hạnh, trung thành, dòng quý tộc, 


Ây niềm hạnh phúc giữa hông quản. 


Tâm Từ - 89 - 





ua nào đại đề giữa thân dân, 
Biết sóng thanh cao, đủ khả năng, 
Bảo: “Đấy bạn ta”, không dối trá, 


Chính niềm hạnh phúc giữa vương quân. 


Thành tín, cùng cơm nước cúng dường, 
Vòng hoa tươi tốt, các mùi hương, 
Với tâm thanh tịnh, gieo an lạc, 


Ấy mang hạnh phúc mọi thiên đường. 


Các trí nhân thuần thiện, chánh chân, 
Tâm tư rửa sạch, găng tỉnh cẩn, 
Theo đời thanh tịnh, người hiển trí, 


Phúc lạc thay người giữa Thánh nhân! 


Công đức như vầy giữa thể gian, 
Được tôn sùng bởi mọi hiền nhân, 
Người khôn hãy bước đi theo chúng, 


Điêm triệu chẳng mang tính thật chân. 


- 90 - Phước lành của tâm từ 





Có người tin rằng có điềm lành đưa lại may mắn khi họ 
thấy điều gì đó đặc biệt, như nhìn thấy một con bò đỏ. Số khác 
thì tin rằng có điềm lành khi họ nghe thấy một âm thanh đặc biệt 
hoặc những lời chúc lành cho mình. Một số khác lại tin rằng có 
điềm lành thông qua sự xúc chạm, khi họ chạm vào một thứ gì đó 
đặc biệt, như một cái váy trắng hay một tâm khăn quấn đầu trắng, 
hay khi họ rắc bột trắng. Hay có điềm lành xuất hiện qua mũi, 
qua lưỡi, khi họ ngửi mùi, nếm vị gì đặc biệt. Như chúng ta đọc 
trong chuyện tiền thân, không có điềm lành do các kinh nghiệm 
ngũ quan như vậy, điều ấy dựa trên mê tín. Tâm từ là điềm lành 
thực sự. 


Người hỏi: Chúng ta có thể trải tâm từ tới các vị chư 
thiên không? 


Khun Sujin: Khi muốn làm như vậy, mọi người nên suy 
xét cân trọng nhân gì đưa đến quả gì. Chúng ta sẽ trải tâm từ tới 
các vị chư thiên bằng cách nào? Ở cõi người, tâm từ có thể được 
phát triển thông qua bố thí - là mang tặng người khác những thứ 
hữu ích, hoặc trì giới - tránh làm hại người khác, tránh tức giận 
và gây hiềm hận. Về phát triển tâm từ đối với các vị chư thiên 
lại khác. Tái sinh ở cõi trời là do nghiệp thiện, tuổi thọ của chư 
thiên rất dài, tuỳ vào nghiệp đã làm duyên cho sự tái sinh đó. Vì 
vậy chúng ta không thể trải tâm từ tới chư thiên bằng việc tránh 
giết hay làm hại họ. Chúng ta có thể cảm kích những nghiệp 
thiện mà nhờ đó họ được tái sinh làm chư thiên, như vậy khi 
ấy có thê có phước thiện tuỳ hỷ (anumodana). Hay khi làm một 
việc thiện, chúng ta có thể hồi hướng đến họ và với thiện tâm, 
họ có thể tuỳ hỷ với chúng ta. Đó là những cách để trải tâm từ 
tới các vị chư thiên. 

Người hỏi: Tôi vẫn chưa hiểu làm thế nào có thể hồi hướng 
tới các vị chư thiên khi mình thực hiện bồ thí hoặc các loại thiện 
pháp khác? 


Tâm Từ - 91 - 





Khun Sujin: Khi ta thực hiện một nghiệp thiện, các vị chư 
thiên có thể tuỳ hỷ việc làm ấy. Nhưng ta không thể mong đợi 
họ hộ trì nhờ việc tụng kinh. Khi có mong đợi như vậy là có tâm 
tham và điều này thì khác với việc thực hiện các nghiệp thiện và 
hồi hướng tới họ - mà qua đó các chư thiên có thể có thiện tâm và 
tuỳ hỷ với thiện pháp của chúng ta. 


Người hỏi: Như vậy ta có thể hồi hướng tới các vị chư thiên? 


Khun Sujin: Đúng vậy, khi thực hiện việc thiện, chúng 
ta có thể hồi hướng tới các vị ấy. Tuy nhiên, con người không 
thể dâng những thứ như thức ăn tới chư thiên, vì các vị ấy dùng 
những loại thức ăn khác, vi tế hơn chúng ta. Các vị chư thiên rất 
đồi đào châu báu, họ có những loại đá quý như kim cương, sa- 
phia và nhiều loại trang sức quý giá, họ giàu có hơn bắt kỳ vị vua 
nào trên thế gian. Đó là nhờ những phước thiện to lớn đã đưa họ 
tái sinh ở cõi trời. Là một chúng sinh ở cõi người, chúng ta không 
thể mang cho họ bất cứ thứ gì ngoài việc hồi hướng những việc 
thiện đã làm tới họ. 


Một số người muốn trải tâm từ tới các vị chư thiên bằng 
việc tụng kinh tâm từ, người ấy mong các vị sẽ hộ trì cho họ. Tuy 
nhiên khi gặp mất mát hay khó khăn, sự mong đợi của người ấy 
không trở thành sự thật, người ấy sẽ thất vọng và than trách các 
vị chư thiên. Trong khi đó, nếu tâm thật sự là thiện và an tịnh, sẽ 
không có sự mong đợi kết quả nào, người ấy sẽ không trách cứ 
ai, sẽ không bị thất vọng hay buồn khổ. 


Người hỏi: Ở Thái Lan, mọi người tin rằng chúng ta nên 
đảnh lễ các vị thần hộ mệnh và phạm thiên. Họ có thực sự tồn tại 
và có thê giúp đỡ chúng ta không? 

Khun Sujin: Trước tiên cần phải tìm hiểu liệu có sự tái 
sinh ở các cõi khác không, như cõi trời chẳng hạn, và liệu có 
chúng sinh ở các cõi khác như các vị thần hộ mệnh và phạm thiên 


- 92 - Phước lành của tâm từ 





không. Có sự tái sinh ở các cõi không phải là cõi người, điều này 
tùy thuộc vào những duyên tương ứng. Tái sinh ở cõi trời là quả 
của nghiệp thiện và sự tái sinh này cao hơn sự tái sinh làm người. 
Tái sinh ở cõi trời phạm thiên là kết quả của đắc định. Khi sự an 
tịnh đã phát triển tới mức độ đắc định và tâm thiền không những 
không suy giảm mà còn sinh khởi ngay trước tâm tử, nó sẽ cho 
quả tái sinh ở cõi trời phạm thiên. Như vậy các vị phạm thiên là 
thực sự tồn tạ1. 


Một số người tin rằng có những ngôi đền thiêng hay các 
vật thờ cần phải tôn kính, nhưng vì sao họ lại coi trọng những 
thứ ấy? Nên nhớ rằng mọi người đều là chủ nhân của nghiệp do 
chính mình tạo ra. Nghiệp tạo duyên cho chúng ta kinh nghiệm 
những đối tượng khả ái hay bất khả ái trong cuộc sống. Chúng ta 
thấy, nghe, nếm, ngửi và kinh nghiệm qua thân căn các đối tượng 
khác nhau, một số dễ chịu, một số lại khó chịu. Thấy, nghe, nếm, 
ngửi và kinh nghiệm các đối tượng xúc chạm là các tâm quả - quả 
của nghiệp, vipakacitta. Nếu không có nghiệp đã tạo và có năng 
lực cho quả, sẽ không có tất cả các kinh nghiệm khác nhau này. 


Về câu hỏi sự giúp đỡ của các vị thần hộ mệnh và phạm 
thiên với con người, mỗi người là chủ nhân của nghiệp do chính 
mình tạo ra, điều ấy có nghĩa là: các kinh nghiệm dễ chịu hay 
khó chịu qua các căn được tạo ra do bởi nghiệp của người ấy đã 
làm. Có người kế cho tôi nghe câu chuyện như sau: Khi đang lái 
xe trên đường, với cậu con trai nhỏ ngồi bên, chiếc xe của anh ta 
bị trượt khỏi đường. Tuy nhiên, có một người lái xe Jeep ở đằng 
sau lập tức dừng lại và với thiết bị thích hợp mang theo, người 
ấy đã giúp anh ta kéo chiếc xe ta trở lại. Người lái xe trải qua 
chuyện này hiểu rằng, nếu có duyên cho nghiệp bất thiện trổ quả 
bất thiện (quả bất khả ái), anh ấy có thể đã không nhận được sự 
giúp đỡ nhanh như vậy, và khi ấy anh ấy sẽ phải đợi rất lâu mới 
có thể kéo lại được chiếc xe. Chúng ta có thể nhận được sự giúp 
đỡ từ người khác, là con người hay không, điều ấy tùy thuộc vào 


Tâm Từ - 93 - 





nghiệp. Nếu có duyên cho nghiệp bất thiện trổ quả, không ai, dù 
là con người hay không, có thể giúp được chúng ta. Ví dụ này cho 
thấy các nghiệp thiện được tích lũy cũng giống như một người 
thân cận kề có thể bảo hộ, giúp đỡ, người có thể giải quyết các 
khó khăn trong những tình huống khác nhau. 


- 94- Nhân và quả trong cuộc sống 





Chương 8 
Nhân và quả trong cuộc sống 


Một số người thờ các vị phạm thiên, nhưng họ không biết 
các vị phạm thiên ở đâu, làm thế nào có thể tái sinh thành phạm 
thiên và cuộc sông của họ như thế nào. Chúng ta đọc trong 7ơng 
Ung Bộ Kinh (1, Thiên có kệ, chương VI, Tương ưng Phạm thiên, 
THỊ, Phạm thiên) rằng tại thời Đức Phật, mọi người đã thờ cúng 
phạm thiên. Bài kinh nói như sau: 


1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thé Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông 
Anathapindika. 


2) Lúc báy giờ con một nữ Bà-la-môn, tên là Brah- 
madeva đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
với Thế Tôn. 


3) Rồi Tôn giả Brahmadeva sống một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, không bao lâu chứng 
được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, 
từ bỏ gia đình sống không gia đình, chính là vô thượng cứu 
cảnh Phạm hạnh. VỊ ấy ngay hiện tại với thắng trí tự mình 
chứng đắc, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thải này nữa». Và Tôn giả Brahmadeva trở thành 
một vị A-la-hán. 


Tâm Từ - 95 - 





4) Rồi Tôn giả Brahmadeva vào buổi sáng đấp y, cầm 
y bát, đi vào Sàvatthi để khát thực. Trong khi bộ hành thứ 
lớp khất thực ở Sàvatthi, Tôn giả Brahmadeva đi đến nhà 


người mẹ của mình. 


3) Lúc bấy giờ, nữ Bà-la-môn, mẹ Tôn giả Brahmade- 


va, thường làm lễ cúng dường Phạm thiên. 


6) Rôi Phạm thiên Sahampati suy nghĩ: “Nữ Bà-la- 
môn mẹ Tôn giả Brahmadeva này, thường làm lỄ cúng 
dường Phạm thiên. Vậy ta hãy đến bà ấy và làm cho bà 


chán động ”. 


7) Rồi Phạm thiên Sahampali, như một người lực sĩ 
duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cảnh tay đang duổi ra; 
cũng vậy, Phạm thiên biến mắt ở Phạm thiên giới và hiện ra 


trong nhà mẹ Tôn giả Brahmadeva. 


8) Rồi Phạm thiên Sahampati đứng giữa hư không, nói 
lên bài kệ này với nữ Bàả-la-môn mẹ Tôn giả Brahmadeva: 


Ôi! Nữ Bà-la-môn, 

Phạm thiên giới rất xa, 

Chính Bà thường cúng dường, 
Cho chính Phạm thiên ấy, 
Món cúng dường như vậy, 
Không món ăn Phạm thiên. 
Người bập bẹ làm gì, 


Chưa biết Phạm thiên đạo. 


- 96 - Nhân và quả trong cuộc sống 





Này nữ Bà-la-môn, 
Brahmadeva này 

Là con trai của bà, 

Ngài đoạn mọi sanh ÿy, 
Chứng pháp siêu Thiên giới, 
Khái sĩ, không sở hữu, 
Không nuôi dưỡng một ai. 

Vị ấy nay đã đến, 

Nhà Bà đề khát thực, 

Xưng đảng được cúng dường, 
Thâm hiểu các Thánh điển, 
Các căn khéo tu tập, 

Nhơn, Thiên xứng cúng dường. 
Vắt ngoài mọi tà ác, 

Thoát ly mọi nhiễm ô. 

Ngài đi, tìm độ thực, 

Lắng dịu mọi ưu phiễn, 

Về sau ngài không có, 

Về trước, ngài cũng không. 


Văng lặng, không mù quáng, 


Tâm Từ - 97 - 





Não phiên, không đắm say. 
Ngài bỏ rơi gậy góc, 

Đối kẻ yếu, người mạnh. 
Mong ngài được thọ hưởng, 
Món thượng vị Bà dâng, 
Không bị ác quán phá, 
Tâm tư thuần lắng dịu. 
Như voi thuần, ngài đi, 
Thoát ly mọi ái dục. 

VỊ T}-kheo trì giới, 

Tâm tư khéo giải thoái, 
Hãy mời ngài thọ hưởng 
Thượng vị Bà cúng dường. 
Bà hãy dâng cúng dường. 
Lên ngài, Bà tín tưởng, 

Với lòng tin bắt động, 
Xưứng đáng Bà cúng dường. 
Hãy làm điễu phước đức, 
Dành an lạc đời sau. 


Này nữ Bả-la-môn, 


- 98-_ Nhân và quả trong cuộc sống 





Nay Bà đã thấy Ngài. 
Bậc Thánh nhân ẩn sĩ, 


Bậc vượt khỏi bộc lưu. 


Bà hãy dâng cúng dường 
Lên ngài, Bà tỉn tưởng, 

Với lòng tin bắt động, 
Xưng đảng Bà cúng dường. 
Bà đã làm công đức, 

Dành an lạc đời sau, 

Này Nữ Bả-la-môn, 

Nay bà đã thấy ngài, 

Bậc Thánh nhân ẩn sĩ, 

Bậc vượt khỏi bộc lưu. 

Chúng ta nên cúng dường tới bậc A La Hán hay phạm 
thiên? Khi có hiệu biệt đúng, ta sẽ biệt nên cúng dường tới bậc 
A La Hán - người đã tận diệt mọi phiên não hơn. VỊ ây đã hoàn 
mãn mọi phật sự cân làm và không còn phải làm gì thêm nữa khi 
mọi phiên não đã bị tận diệt. Mặc dù người con trai của nữ bà la 
môn đã đắc quả vị A La Hán, nữ bà la môn vân đảnh lê và luôn 
dâng vật thực tới vị phạm thiên. Cõi phạm thiên rât xa cối người, 
khoảng cách không thê đo được. Các vị phạm thiên không thê 
dùng thức ăn do con người dâng cúng. Nữ bà la môn không biệt 


làm sao có thê đạt đến Phạm Thiên giới, nhưng bà vẫn dâng đô 
ăn và luôn miệng khân vị phạm thiên trong mê muội. 


Tâm Từ - 99 - 





Cuốn Saratthappakasini, chủ giải Tương Ung Bộ Kinh, kê 
lại chi tiết về câu chuyện này: 


Khi mẹ tôn giả Brahmadeva nhìn thấy con trai mình 
ấi đến nhà, bà bước ra chào đón Ngài, mời Ngài vào trong 
và ngôi lên ghế đã soạn sẵn. Bà có lệ dâng cúng bánh gạo 
lên vị Phạm Thiên và thực hiện các nghỉ lễ cầu cúng vào 
ngày này. Toàn căn nhà của bà được trang trí với lá cây 
tươi, bỏng gạo, đá quỷ và hoa. Bà treo các loại cờ, trướng 
khác nhau, đặt các chậu nước. Bà thắp nến trên các chân 
đỡ được trang trí bằng những vòng hoa và nhiễu đồ tạo 
hương thơm. Mọi người đi riểu xung quanh. Bản thân bà 
phải dậy từ rất sớm. Sau khi tắm gội bằng nước thơm được 
lấy từ 15 cái hữ, bà diện bộ quân áo thật đẹp và đeo đô 
trang sức quỷ. Bà mời con trai mình, bậc A La Hản, vào 
nhà nhưng lại không để ý dâng ngài dù chỉ một và cơm. Bà 
chỉ mong làm lễ dâng cúng tới vị Phạm Thiên. Bà trút cơm 
được nấu với bơ, mật ong và đường vào đây một chiếc khay 
bằng vàng, rồi bưng chiếc khay ra sân sau, nơi đã được 
trang trí bằng lá cây tươi. Bà đặt từng nắm cơm vào bón 
góc của chiếc khay và nhắc từng nắm một lên trong khi bơ 
đang tan chảy trong tay. Bà qu) xuống dưới đất và khẩn 
mời vị Phạm Thiên đến độ thực. 


Trong khi ấy vị Phạm Thiên Sahampati ngửi thấy mùi 
hương giới của vị A La Hán - thứ mùi hương tỏa khắp cối 
trời và có thể bay xa đến tận các cõi phạm thiên. Những mùi 
hương ở cõi người không thể bay đến được cõi phạm thiên. 
Chỉ có mùi hương những phẩm chất tuyệt hảo của bậc A 
La Hán mới có thể bay xa đến vậy. Rồi vị phạm thiên Sa- 
hampati nghĩ ngài nên giải thích cho bà biết nên làm điều 
gì đúng. Ngài đã nói với: bà vẫn chưa dâng dù chỉ một vá 
cơm tới con trai mình sau khi Ngài đã ngôi xuống, mặc dù 


- 100 - Nhân và quả trong cuộc sống 





Ngài mới là bậc đáng cúng dường nhất. Thay vì đó bà chỉ 
nghĩ đến việc dâng cúng thức ăn tới đại phạm thiên. Cũng 
giống như một người có cân không dùng mà lại cân bằng 
tay, một người có trồng lại không dùng mà lại đánh vào 
bụng mình, hay một người có lửa không dùng mà chỉ dùng 
một con đom đóm ”. 


Vị phạm thiên Sahampati muốn làm bà thay đổi suy 
nghĩ đề dâng thức ăn tới con trai mình thay cho việc dâng 
tới vị Đại Phạm Thiên. 


Ngài tự nhủ: “Ta sẽ làm cho tà kiến của bà biến mắt 
và cứu bà khỏi khổ cảnh. Ta sẽ hướng dẫn bà tới Giáo lý để 
Bà tích lũy một kho bảu vô tận, đó chính là nghiệp thiện sẽ 
cho quả tải sinh nơi cối trời ”. 

Rất khó hình dung được khoảng cách từ đây đến các cõi 
phạm thiên. Nếu hòn đá to bằng một tòa nhà cao tầng rơi với vận 
tốc 48.000 yoyanas/ngày (một yoyana bằng 16km), nó sẽ mất 
bốn tháng để chạm đến mặt đất. Cõi Phạm Thiên thấp nhất còn 
xa như vậy thì các cõi phạm thiên bậc cao hơn còn xa hơn nữa. 


VỊ Phạm Thiên Sahampati nói: 


“Này nữ bà la môn đang dâng cúng vật thực kia, đối 
với bà, cõi giới phạm thiên quả thực rất xa. Con đường 
duy nhất để đạt đến cõi Phạm Thiên là tâm thiên thiện tâm 
của bón tầng thiên. Chúng sẽ cho quả là bốn loại tâm quả 
thiên sinh khởi ở các cõi phạm thiên. Bà không hiểu cách để 
đạt đến cõi Phạm Thiên, bà chỉ đang lâm nhẩm vài lời cầu 
nguyện. Các vị Phạm Thiên sống bằng hỉ lạc của thiên và 
không ăn cơm hay uống sữa nấu. Bà không nên tự làm khổ 
mình với những thứ không làm duyên đề đạt đến cõi phạm 
thiên như vậy ”. 


Tâm Từ - 101 - 





Khi thốt lên những lời như vậy và từ tốn rời khỏi nữ 
bà la môn, vị Phạm Thiên Sahampati hướng đến bậc A La 


Hản và nói lại: 


“Này nữ bà là môn kia, con trai bà - Đức Brahmadeva 
đã tận diệt mọi phiên não, Ngài là vị chư thiên cao thượng 
nhát, vị Phạm Thiên cao thượng nhất. Ngài không còn bị 
phiên não nhiễm ô. Ngài ôm bình bát độ thực, không nuôi 
dưỡng một ai khác nữa. Bậc Brahmadeva vĩ đại đã đến khát 
thực nhà bà là người đáng cúng dường nhất ”. 


Đó là câu chuyện được kể lại trong Chú giải. Cần phải có 
duyên thích hợp để được tái sinh ở cõi Phạm Thiên. Chúng ta 
phải phát triển samatha tới mức an chỉ định, có thể là tầng thiền 
sắc giới hay vô sắc giới. Đó là cách đề đến các cõi phạm thiên sắc 
giới và phạm thiên vô sắc giới. Thiện tâm thiền cho quả tái sinh 
ở cõi phạm thiên, nơi chúng sinh ấy sẽ sống cho đến khi nghiệp 
thiện của tâm thiền hết hiệu lực và sẽ chấm dứt sự sống nơi cối 
đó. Chúng sinh ở phạm thiên giới không cần ăn và hít thở để 
sống. Chúng sinh ở cõi phạm thiên sắc giới có các sắc vô cùng vi 
tế, những sắc này không được nuôi dưỡng nhờ những loại thức 
ăn như của con người. Họ không phải chịu thọ khổ do có hơi thở. 
Còn chúng sinh ở cõi phạm thiên vô sắc giới thì không có sắc 
pháp nào. 


Như Chú giải đã nói, tỳ khưu Brahmadeva đã tận diệt mọi 
phiền não, Ngài cao thượng hơn mọi vị thần. Vị A La Hán không 
còn phiền não cấu uế, không còn nuôi dưỡng đời sông của bất kỳ 
ai khác nữa. Khi nghe đến điều này, chúng ta sẽ nghĩ rằng vị tỳ 
khưu không có gia đình, không có tài sản để chăm lo cho người 
khác. Nhưng điều này sâu sắc hơn thế. Điều này có nghĩa rằng, 
một vị A La Hán không còn duyên cho sự tái sinh - sự sinh khởi 
của các uân trong tương lai. Chừng nào còn có phiền não, sẽ vẫn 
còn có kiếp sống mới sau kiếp sống này, do phiền não làm duyên. 


- 102 - Nhân và quả trong cuộc sống 





Vào thời khắc cuối cùng của kiếp sống, khi tử thức diệt đi sẽ có 
sự tái sinh, sẽ có các danh uẫn và sắc uân tiếp nối các uẫn đang 
sinh và diệt của kiếp sống này, là những thứ ta vốn cho là “tôi”, 
“của tôi” hay “cá tính của tôi”. Cuộc sống hiện tại của chúng ta 
làm duyên cho cuộc sống của một chúng sinh, một người nào 
khác trong tương lai, thực chất chính là các uân sẽ sinh khởi trong 
tương lai do các uân của kiếp sống này làm duyên. Đó chính là 
ý nghĩa của câu nói, chúng ta đang nuôi dưỡng cuộc sống của 
người nào đó nữa. 


Bài kinh Brahmadeva có thể trả lời câu hỏi về thần linh và 
phạm thiên đang được thờ phụng ở Thái Lan, cho câu hỏi liệu họ 
có tồn tại và có thể giúp đỡ chúng ta hay không. 


Người hỏi: Tôi tin là có ma quỷ báo oán, họ có thể khiến 
chúng ta gặp bất hạnh. Nếu làm việc thiện và hồi hướng tới họ 
thì có lợi ích gì không? Nếu phát triển thiền định, liệu ta có thể 
nhìn thấy họ không? 


Khun Sujin: Đức Phật dạy về nhân quả và chúng ta cần 
phải suy xét cân trọng. Liệu rằng có ai đó có thê trừng phạt và 
chi phối số mệnh của chúng ta? Chúng ta đọc trong 7ăng Chỉ Bộ 
Kinh (Chương 10 Pháp, phẩm 21, số 6): 


Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, 
là thừa tự của nghiện, là sanh căn của nghiệp, là bà con của 
nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm họ làm nghiệp 
øì thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. 


Do đâu một người được sinh ra làm người trên thế giới 
này? Đó là do nghiệp mà chính người ấy đã tạo hay do người 
khác định đoạt? 


Do đâu mà một người đạt được lợi dưỡng, vinh quang, 
tiếng thơm hay hạnh phúc, hay khi người ấy bị mất mát, chê 


Tâm Từ - 103 - 





trách, tủi nhục và khổ đau? Là do người khác chỉ phối hay đó là 
quả của những nghiệp mà người ấy ấy đã tạo? 


Mọi người tin rằng người bị họ làm hại trong kiếp trước 
có thể đi theo họ ở kiếp này và làm cho họ bị ốm đau, bệnh tật 
hoặc gây ra các khó khăn hoạn nạn khác nhau. Hoặc họ nghĩ rằng 
nên trải tâm từ tới những người chưa có oán thù gì đề tránh bị họ 
làm hại. 


Ai có thể nhớ về những kiếp trước và nhớ những nghiệp 
mà mình đã tạo trong những kiếp ấy? Ai có thể nhớ trong những 
kiếp quá khứ, mình đã gây hại và làm khổ những ai? Chẳng hạn, 
nếu ai đó đã giết người và sau đó trải tâm từ tới người ấy, làm 
thế nào để ngăn việc giết người - một nghiệp bắt thiện trổ quả? 
Chúng ta nên biết ai là chủ nhân thực sự của nghiệp đã được tạo 
trong suốt vòng luân hồi sinh tử. Nghiệp bắt thiện như sát sinh 
có thê đưa đến tái sinh ở địa ngục. Nếu sinh làm người, nghiệp 
bất thiện có thể khiến ta bị ốm đau hay mất mát. Nghiệp thiện 
cho quả tái sinh ở cõi lành, như tái sinh làm người hoặc chư thiên 
trong các cõi trời. Sự tái sinh tuỳ thuộc vào nghiệp ta đã tạo. 
Nếu có sự tái sinh không an lành thì không do bất kỳ ai gây nên. 
Không ai có thể chỉ phối vận mệnh của người khác. 


Nếu tin có người có thể ám hại ta, vậy mỗi quan hệ của 
ta với người ấy là thế nào? nếu có người có thể làm hại ta, thì 
bản thân ta cũng có thể làm hại người khác được. Tuy nhiên, khi 
không có ác cảm với người khác, liệu ta có thể làm hại và gây 
mắt mát tới họ không? Chúng ta có thể nhớ những việc xấu mình 
đã làm đối với người khác và những việc xấu người khác đã 
làm đối với mình trong kiếp này, nhưng chúng ta không thể nhớ 
những việc đã làm trong các kiếp quá khứ. Chúng ta không thê 
nhớ mình đã làm việc sai với những a1 và người khác cũng vậy. 
Vì thế cho rằng ai đó có thể trả mối thù tiền kiếp là không có cơ 
sở. Hồi hướng tới một người như vậy cũng vô ích, nó chăng đưa 
đến kết quả nào cả. 


- 104 - Nhân và quả trong cuộc sống 





Mọi chúng sinh đều tạo rất nhiều nghiệp trong vô lượng 
kiếp quá khứ. Mọi người sinh ra đều phải chết, rồi lại sinh ra, lại 
chết đi, vì vậy người là họ hiện giờ không phải là người trước kia 
trong quá khứ. Không nên nghĩ về một người trong quá khứ có 
thể làm hại ta, thay vào đó nên nhớ rằng, ta không nên sân hận, 
không nên có ác ý và muốn làm hại bất kỳ ai. Mọi người có thê 
tức giận hoặc thậm chí muốn làm đau người khác khi cho rằng 
người ấy đã làm khổ hay làm hại mình trong kiếp này hoặc kiếp 
trước. Tuy nhiên chúng ta nên xoá bỏ oán thù, tức giận và không 
làm điều gì do sân hận gây nên. Thay vào đó nên phát triển tâm 
từ và làm tâm từ được lớn mạnh. 


Tâm Từ - 105 - 





Chương 9 
Tâm từ - Nền tảng của thế giới 


Đức Phật đã dạy, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là thừa 
tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là 
chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm họ làm nghiệp gì, thiện hay ác, 
họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. 


Mọi người đều là chủ nhân của nghiệp, sở hữu nghiệp do 
chính mình tạo ra. Mọi người không thể hoán đổi nghiệp cho 
nhau. Mọi loại tài sản khác đều không thực sự thuộc về ta, chúng 
có thể bị hủy hoại hay trộm cắp. Còn nghiệp mà ta đã tạo, thiện 
hay bất thiện, không thể bị lấy cắp hay hủy hoại bởi lửa, gió và 
mặt trời. Không có sự sở hữu nào được bảo toàn chắc chắn như 
nghiệp, vì nghiệp được tích ly từ khoảnh khắc này sang khoảnh 
khắc khác, do tâm sinh và diệt nối tiếp nhau. 


Khi nghiệp đã được tạo tác, nó có thể cho quả đối với 
người đã tạo ra nó, khi có duyên thích hợp để nghiệp trổ quả. 
Người đã tạo ra nghiệp sẽ phải nhận quả tương ứng. Vì nghiệp là 
sanh căn, nó có thể tạo duyên cho sự tái sinh ở cảnh khổ hay cõi 
lạc. Khi chúng ta sinh ra, nghiệp là thân quyến của ta, ta nương 
tựa vào nghiệp của mình. Khi có duyên cho nghiệp bắt thiện trổ 
quả, nghiệp bất thiện khi ấy là “thân quyến”: sẽ có kinh nghiệm 
bất khả ái hay mất mát, và thậm chí có thể liên đới tới cả người 
thân, bạn bẻ và người quen của ta. Còn khi nghiệp thiện cho quả 
thì ngược lại. Vì vậy có thê nói rằng, nghiệp là thân quyến, là nơi 
nương tựa của mỗi người. 


- 106 - Tâm từ- Nền tảng của thế giới 





Khi kinh nghiệm đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và 
đối tượng xúc chạm ưa thích hay khó chịu, đường như những 
người khác chính là nguyên do. Như khi ta bị đau hay bị làm tôn 
thương, có vẻ như một ai đó chính là thủ phạm. Tuy nhiên, liệu 
điều ấy có thê thực sự xảy ra nếu không có nghiệp bất thiện do 
chính ta đã tạo từ trước cho quả như vậy? Khi nghiệp bắt thiện 
có cơ hội cho quả, chúng ta phải nhận lãnh, kế cả khi không có ai 
làm đau chúng ta. Ví dụ như chúng ta có thể tự làm thương mình 
bằng dao, bị ngã, bị ốm, bị nạn đo lụt lội hay lửa. Một số người 
cho rằng ai đó có thể báo oán và làm cho họ bị ốm đau, bất hạnh. 
Họ trải tâm từ tới người ấy vì sợ bị trả thù. Nhưng tất cả là mê 
tín đị đoan. 


Khi làm việc thiện, chúng ta có thể hồi hướng tới những 
người có thể tùy hỉ với việc thiện ấy của chúng ta, và đó là một 
hình thức bố thí - dana. Điều này có ích, bởi ở những khoảnh 
khắc ấy, có từ tâm sinh khởi. Ta nghĩ tới sự an vui của người 
khác, ta trao cho họ cơ hội có thiện tâm khi tuỳ hỷ với việc tốt 
của ta. Khi ai đó “tuỳ hỷ”, là hoan hỷ với nghiệp thiện của người 
khác, thì đó cũng là nghiệp thiện của người ấy. Chúng ta có thê 
vui với việc làm tốt của người khác, bằng phước tuỳ hỷ, và đó là 
cách để có được ích lợi từ nghiệp thiện mà người khác đã làm. 
Mặt khác, không nên trải tâm từ vì sợ ai đó sẽ trả thù và mang đến 
bất hạnh. Phát triển tâm từ đối với người ta gặp trong kiếp này lợi 
ích hơn việc hồi hướng tới người báo oán mà ta chưa từng gặp và 
không hề biết đến. 


Chúng ta đọc trong Cú giải Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã 
kể cho các vị tỳ khưu về một câu chuyện quá khứ, trong thời kỳ 
Đức Phật Kassapa. Vị chưởng khó Sumangala xây một tỉnh thất 
cúng dường Đức Phật Kassapa. Một ngày, trên đường đến đảnh 
lễ bậc Đạo sư, ông nhìn thấy một tên trộm đang nấp trong nhà 
trú chân bên cửa thành, chân bê bết bùn, trùm áo lên đầu. Ông 
Sumangala nói: “Hắn là một kẻ kiếm đêm đang ân nấp!”. Sau 


Tâm Từ - 107 - 





đó tên trộm đem lòng căm thù ông. Hắn đốt ruộng ông bảy lần, 
chặt chân bò của ông bảy lần, đốt nhà ông bảy lần. Chưa hả tức, 
hắn phát hiện ông rất quý hương thất của Đức Phật và liền châm 
lửa đốt. Khi nhìn thấy hương thất bị lửa thiêu rụi, chưởng khố 
không mảy may buôn tiếc mà còn hân hoan vỗ tay vì sẽ có thêm 
dịp được xây hương thất cúng dường Đức Phật. Ông đã xây lại 
hương thất và dâng lên Đức Phật cùng 20.000 chư tăng. Nhìn 
thấy vậy, tên trộm quyết định giết chết ông. Hắn mang theo dao 
và đi quanh Tỉnh xá suốt bảy ngày. Trong những ngày này, Su- 
mangala cúng dường Tăng chúng dưới sự chứng giám của Đức 
Phật. Ông thuật lại với Đức Phật những gì xảy ra và nói muốn 
hồi hướng phước báu của sự cúng dường này đến người ấy đầu 
tiên. Khi tên trộm nghe được, hắn nhận ra mình đã đem lòng thù 
hận người không hề căm ghét, thậm chí còn hồi hướng phước báu 
cho mình. Tên trộm xin vị chưởng khó tha thứ. Chưởng khó hỏi 
chuyện hắn về từng vụ việc mà hắn đã làm, hắn nhận hết tội và 
giải thích lý do. Hắn đã đem lòng hận thù ông khi nghe ông nói 
như vậy trong lúc đang nấp đưới bùn ở cổng thành. Vị chưởng 
khố cũng xin lỗi hắn vì lỡ thốt ra lời nghi ky khi ấy. Tên trộm còn 
muốn làm người hầu trong nhà vị chưởng khố, nhưng ông đã từ 
chối vì không biết chắc hắn sẽ lại sinh lòng thù hận hay không. 
Mặc dù Sumangala đã tha thứ cho tên trộm, nhưng nghiệp bất 
thiện do hắn tạo ra đã khiến hắn bị tái sinh cõi địa ngục Avici. Sau 
một thời gian dài chịu khổ, hắn được tái sinh làm ngạ quỷ ở đỉnh 
núi Lĩnh Thứu trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca. 


Vị chưởng khố không mảy may có ý định trả thù người 
muốn sát hại mình mà còn có từ tâm với anh ta. Vị ấy đã hồi 
hướng phước báu cho tên trộm - kẻ đã thực hiện những nghiệp 
bất thiện rất nặng, để nhờ đó, hắn có thê có thiện tâm khi tùy hỷ 
với phước thiện của ông. Nếu Sumangala tức giận và muốn trả 
thù, ông đã tự mình nhận lấy quả của sự tức giận và nghiệp do ý 
muốn trả thù tạo ra. 


- 108 - Tâm từ- Nền tảng của thế giới 





Nếu kinh hãi oán thù, chúng ta nên ngăn mình tránh khỏi 
năm nghiệp bất thiện - chính là nhân cho năm nỗi sợ hãi, hận 
thù, đó là: sát sinh, trộm cắp, tà đâm, nói dối và dùng các chất 
say. Cần giữ mình tránh xa những nghiệp bắt thiện này. Đức Phật 
nói rằng, những người biết sợ những điều đáng sợ không phải là 
người ngu, chính người không biết sợ những điều đáng sợ mới là 
kẻ ngu. Người thực hành Giáo pháp nên sợ nghiệp bắt thiện, chứ 
không sợ người báo oán hay chi phối số mệnh của mình. 


Có người hỏi, nếu phát triển thiền định có thê thấy được 
người muốn báo thù mình hay không. Có sự hiểu lầm về phát triển 
định (samadh)) và bây giờ tôi sẽ giải thích thêm. Có hai loại định, 
là chánh định (sammäã-samadhn) và tà định (micchã-samadhn). Có 
chánh định trong phát triển an tịnh (samatha). Đó là sự phát triển 
thiện tâm được thiết lập trên nên tảng sự an tịnh, và nhờ đó ngày 
càng có sự thoát ly khỏi tham, sân và sỉ. Trong samatha, bắt buộc 
phải là thiện tâm sinh khởi cùng chánh niệm tỉnh giác, hay tuệ 
sinh khởi cùng niệm, hay biết lặp đi lặp lại các pháp làm duyên 
cho tâm thoát ly khỏi bắt thiện và đạt được sự an tịnh thực sự. 
Sự an tịnh được phát triển với những đề mục thiền, ví dụ như 
tuỳ niệm về các phẩm chất tuyệt hảo của Đức Phật, Đức Pháp và 
Đức Tăng. Hoặc chúng ta có thể nghĩ về người khác với tâm từ, 
tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Chúng ta có thể hồi niệm về giới, về 
thí mà mình đã thực hiện, hay tuỳ niệm về sự chết. Khi tâm thiện 
đã tăng tiến, nó sẽ được thiết lập vững chắc hơn trong an tịnh, 
văng bóng phiền não. Khi ấy, đặc tính của sự an tịnh sinh kèm 
với định (samädhi) sẽ xuất hiện rõ nét hơn. Sự an tịnh sẽ kiên cố 
hơn khi chánh niệm tỉnh giác thực hiện chức năng của nó, và điều 
này không liên quan gì tới việc thấy những thứ huyền bí hay có 
những kinh nghiệm kỳ lạ. 


Khi sự an tịnh được phát triển nhờ đề mục thiền, nó sẽ trở 
nên kiên cô hơn, chúng ta có thể kinh nghiệm một hình ảnh (nim- 
itta - tướng), nhưng điều này không xảy ra với tất cả các đề mục 


Tâm Từ - 109 - 





thiền. Quá trình phát triển an tịnh có phụ thuộc vào nimitta xảy ra 
với các đê mục thiên sau: các biên xứ (kasina), quán tử thi, quán 
niệm hơi thở và quán thê trược. 


Khi một người phát triển an tịnh dựa trên biến xứ đất, vị ấy 
quán tưởng đất đề tâm trở nên an tịnh, ly bất thiện pháp; vị ấy dựa 
vào một sơ tướng hình tròn để đè nén tâm bắt thiện. Với người 
dựa vào các biến xứ (kasina) khác, cụ thể là kasina lửa và gió, các 
màu xanh, vàng, đỏ và trăng, ánh sáng và hư không, cũng thực 
hiện các trình tự tương tự. 


Thiên với đề mục bắt tịnh là quán tử thi qua các giai đoạn 
tan hoại khác nhau. 


Quán niệm hơi thở (anäpãna sati) là chánh niệm về hơi thở 
nơi nó xuât hiện trên đầu mũi hay bờ trên của môi. 


Quán thể trược là quán tưởng sự nhờm gớm của các bộ 
phận trên thân, như tóc, lông, móng, răng, da. 


Chỉ khi phát triển sự an tịnh với các đề mục nêu trên mới 
cần phải dựa vào sơ tướng, tợ tướng. Với những đề mục nảy, 
tướng có thể xuất hiện. Tâm quán tưởng hình ảnh [hay tướng] 
này để đạt tới mức độ an tịnh cao. Tâm quán tưởng một tướng 
cụ thể thuộc các đề mục đó chứ không “thấy” các hình ảnh khác, 
như địa ngục, cõi trời, chư thiên, ma quỷ hay ai đó mà ta gọi là 
người báo oán hoặc chỉ phối cuộc sống của ta. 


Phát triển an chỉ định và phát triển tuệ minh sát đều rất 
công phu và khó khăn. Cần trí tuệ cho cả hai con đường phát triển 
này, nhưng trí tuệ trong samatha và trí tuệ trong vipassana có các 
mức độ khác nhau. Trí tuệ trong samatha có thể tạm thời đè nén 
phiền não nhưng không thể tận diệt phiền não. Trong vipassana, 
trí tuệ phát triển biết thực tại xuất hiện như nó là, là vô ngã, đó 
là loại trí tuệ có thể tận diệt phiền não hoàn toàn. Không nên sai 


- 110 - Tâm từ- Nền tảng của thế giới 





lầm cho rằng, phát triển samatha hay vipassana được thực hiện 
bằng cách chú tâm, cố gắng tập trung trên một đối tượng trong 
thời gian thật lâu. 


Nếu ai đó có gắng chú tâm với hy vọng thấy điều gì đặc 
biệt, người ấy đang chú tâm với tham. Đó không phải là sự phát 
triển an tịnh thực sự - cái thoát ly tham, sân và si. Không có 
chánh niệm tỉnh giác - thứ biết rõ tâm có thể an tịnh và thoát khỏi 
phiền não ra sao. Chánh niệm tỉnh giác sẽ biết chính xác tâm nên 
quán tưởng một đề mục cụ thê như thế nào đề đạt được sự an tịnh 
thực sự. Không phải chánh định (sammä-samadhi) mà là tà định 
(micchã-samadhï) khi không hiểu đúng về phát triển an tịnh và 
chỉ chú tâm để có kinh nghiệm đặc biệt hay để thấy điều gì kỳ 
lạ. Có tham khi ta chỉ muốn chú tâm, tập trung trên một đề mục 
thật lâu. Những hình ảnh khác lạ có thể xuất hiện khi có tà định, 
vì tâm nghĩ về chúng mà không biết rằng đó chỉ là suy nghĩ mà 
thôi. Cũng giống như khi mơ, người ta không nhận ra hình ảnh 
xuất hiện trong giấc mơ chỉ là suy nghĩ về chúng. Khi có tà định 
và ai đó thấy những hình ảnh được cho là người đến báo oán hay 
chỉ phối số mệnh của mình, thì đó chỉ là suy nghĩ, một sự tưởng 
tượng, không phải là trí tuệ nhận rõ ràng cái gì là thật. Đức Phật 
nói rằng, trong vòng sinh tử luân hồi vô tận, tất cả chúng ta đều 
là thân quyến, bạn bè, vợ chồng, cha mẹ, con cái hay kẻ thù của 
nhau. Kê cả Đề Bà Đạt Đa - người đã cô gắng giết hại Đức Phật 
cũng đã là cha của Ngài trong một kiếp trước. Không nên chỉ trải 
tâm từ tới người muốn báo oán mình, người mà mình thậm chí 
không hề biết, vì chúng ta không thể nhớ đã làm những nghiệp 
bất thiện nào với người khác. Thay vào đó, từ bây giờ ta nên 
phát triển tâm từ tới mỗi chúng sinh, tới mỗi người mà ta gặp 
trong cuộc sống, để đè nén xu hướng làm các nghiệp bắt thiện. 
Khi thiếu đi tâm từ, mọi người sẽ phải chịu khổ đau. Đức Phật 
nói rằng tâm từ là pháp nền tảng cho thế gian, là pháp thiện giúp 
cho mọi chúng sinh trên thế gian được sông không có hiểm nguy, 
được thoát khỏi khô đau bởi tâm bắt thiện thiếu vắng từ tâm. 


Tâm Từ - 111- 





Các bài kinh được dẫn 


Kinh tâm từ: Kinh tập (143-152) 


Bản dịch (văn vẫn) của Hoàng thượng Thích Minh Châu 
VỊ thiện xảo mục đích, 
Cần phải làm như sau: 
Sau khi hiểu thông SUỐI, 
Con đường an tịnh ấy, 
Có khả năng, trực tánh, 
Thát sự, khéo chân trực, 
Dễ nói và nhu hòa, 
Không có gì cao mạn. 
Sống cảm thấy vừa đủ, 
Nuôi sống thật dễ dàng, 


]† có sự rộn ràng, 


- 112 - Kinh tâm từ: Kinh tập (143-152) 





Sống đạm bạc giản dị. 

Các căn được tịnh lạc, 
Khôn ngoan và thát trọng, 
Không xông xáo gia đình, 
Không tham ái, tham vọng. 
Các sở hành của mình, 
Không nhỏ nhen vụn vặt, 
Khiến người khác có trí, 
Có thể sanh chỉ trích. 
Mong mọi loài chúng sanh, 
Được an lạc, an ổn, 

Mong họ chứng đạt được, 
Hạnh phúc và an lạc. 
Mong tát cả những ai, 
Hữu tình có mạng sống, 
Kẻ yếu hay kẻ mạnh, 
Không bỏ sót một di, 

Kẻ dài hay kẻ lón, 

Trung, thấp, loài lớn, nhỏ. 


Loài được thấy, không thấy, 


Tâm Từ - 113 - 





Loài sống xa, không xa, 
Các loài hiện đang sống, 
Các loài sẽ được sanh, 
Mong mọi loài chúng sanh 
Sống hạnh phúc an lạc. 
Mong rằng không có đi, 
Lường gạt lừa dối ai, 
Không có ai khinh mạn, 
Tại bắt cứ chỗ nào. 
Không vì gián hờn nhau, 
Không vì tưởng chống đối. 
Lại có người Inong muốn, 
Làm đau khổ cho nhau. 
Như tắm lòng người mẹ, 
Đối với con của mình, 
Trọn đời lo che chở, 

Con độc nhất mình sanh. 
Cũng vậy, đối tắt cả 

Các hữu tình chúng sanh, 


Hãy tu tập tâm ÿ, 


- 114- Kinh tâm từ: Kinh tập (143-152) 





Không hạn lượng rộng lớn. 
Hãy tu tập từ tâm, 

Trong tắt cả thể giới, 

Hãy tu tập tâm ÿ, 

Không hạn lượng rộng lớn. 
Phía trên và phía dưới, 
Cũng vậy, cả bÊ ngang, 
Không hạn chế, trói buộc, 
Không hận, không thù địch. 
Khi đứng, hay khi đi, 

Khi ngôi, hay khi nằm, 

Lâu cho đến khi nào, 

Khi đang còn tỉnh thức, 
Hãy an trú niệm này, 

Nếp sống này như vậy, 
Được đời đề cập đến, 

Là nếp sóng tối thượng. 

Ai từ bỏ tà kiến, 

Giữ giới, đủ chánh kiến, 


Nhiếp phục được tham ái, 


Tâm Từ - 115- 





Đối với các dục VỌIg, 
Không còn phải tải sanh, 
Đi đến thai tạng nữa. 
Bản dịch (văn xuôi) của Tỳ khu Indacanda 


Việc cần làm bởi vị thiện xảo trong việc thực hành, 
sau khi đã thấu hiểu về vị thế (Niết Bàn) an tịnh ấy là: 
có khả năng, ngay thẳng, chánh trực, dễ dạy, hòa nhã, và 
không ngã mạn thải quá. Là người tự biết đủ, dễ cấp dưỡng, 
ít bận rộn công việc, và có lỗi sống nhẹ nhàng, có giác quan 
an tịnh, và chín chắn, không hỗn xược, không tham đắm 
theo các gia tộc. 


Và không nên thực hành bắt cứ điều gì nhỏ nhặt mà 
các bậc hiểu biết khác đã khiển trách. Mong rằng tắt cả 
chúng sanh có được sự an lạc, có được sự an toàn. Mong 
rằng tất cả chúng sanh có bản thân được an lạc. 


Bắt cứ những chúng sanh nào dẫu là: yếu hoặc mạnh 
(tát cả) không bỏ sót, (có thân hình) dài hoặc to lớn, trung 
bình hoặc ngắn, nhỏ bé hay mập. 


Được nhìn thấy, hoặc không được nhìn thấy, Cư ngụ Ở 
nơi xa và không xa, đã được hiện hữu hoặc đang tâm câu 
sự thành hình, mong rằng tất cả chúng sanh có bản thân 
được an lạc. 


Người này không nên lường gạt kẻ khác, không nên 
khi dễ bắt cứ người nào ở bất cứ nơi đâu. Do sự giận dữ, 
do ý tưởng bắt bình, không nên mong mỗi sự khô đau cho 
lần nhau. 


- 116 - Kinh tâm từ: Kinh tập (143-152) 





Giống như người mẹ bảo vệ đứa con trai của mình, 
đứa con trai độc nhất, đến trọn đời, cũng như vậy, đối với 
tát cả các sanh linh, nên phát triển tâm ý vô hạn lượng. 
Và tâm từ ái ở tất cả thế giới, nên phát triển tâm ý vô hạn 
lượng, bên trên, bên dưới, và chiều ngang, không bị ngăn 
trỏ, không thù oán, không đối nghịch. 


Trong khi đứng, trong khi đi, hoặc khi đã ngôi xuống, 
hoặc trong khi nằm, cho đến khi nào sự buôn ngủ được xa 
la, nên chuyên chú vào niệm này, ở đây việc này được gọi 
là sự an trú cao thượng. 


Và sau khi không đeo đuổi tà kiến, là người có giới, 
được thành tựu về nhận thức, sau khi xua đi sự thèm khát ở 
các dục, thì chắc chắn không đi đến thai bào lần nữa. 


Tâm Từ - 117- 





Kinh Giáo thọ Thỉ-ca-la-việt 
(Trường bộ kinh, HL, 180) 


Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), 
tại Weluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn của 


loài sóc). 


Lúc bấy giờ, Singàlaka (Thi-ca-la-việt), gia chủ tử, 
dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với 
tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng 
Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, 
hướng Thượng. 


Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cẩm y bát vào thành 
Vương Xá khất thực. Thể Tôn thấy Singàlaka, gia chủ tử, 
dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thắm nước, với 
tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng 
Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, 
hướng Thượng. Tháy vậy Ngài nói với Singàlaka, gia chủ tử 


- Này Gia chủ tứ, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành 
Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thắm ướt chấp tay đảnh 


lỄ các phương hướng, hướng Đóng... hướng Thượng? 


- Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gân chết có dặn con: 
“Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng ”. Bạch 
Thế T: ôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói 


của thân phụ con, buối sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương 


- 118 - Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Trường bộ kinh, III, 180) 





X4, với áo thâm ướt, với tóc thám ướt, cháp tay đánh lề các 


phương hướng, hướng Đông... hướng Thượng. 


- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ 
bái sắu phương không phải như vậy. 


- Bạch Thể Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế 
nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp 
của bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? 
Lành thay! Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con! 


- Này Gia chủ tứ, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng 


Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Singàlaka, gia chủ tử vâng 
lời Thé Tôn. Thé Tôn giảng như sau 


- Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp 
phiên não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý 
do, không theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị 
này, nhờ từ bỏ mười bón ác pháp, trở thành vị che chở sáu 
phương; vị này đã thực hành đề chiến thắng hai đời, vị này 
đã chiến thắng đời này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng 
chung, vị này sanh ở thiện thú, Thiên giới. 


Thế nào là bón nghiệp phiến não đã được điệt trừ? 
Này Gia chủ tử, đó là nghiệp phiển não sát sanh, nghiệp 
phiên não trộm cấp, nghiệp phiên não tà dâm, nghiệp phiên 


não nói láo. Bồn nghiệp phiên não này đã được trừ diệt. 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện thệ thuyết giảng 


xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
Sát sanh và trộm cắp, 


Nói láo, láy vợ người, 


Tâm Từ - 119- 





Kẻ trí không tán thản, 
Những hạnh nghiệp như vậy. 


Thế nào là không làm ác nghiệp theo bón lý do? Ác ng- 
hiệp làm do tham dục, ác nghiệp làm do sân hận, ác nghiệp 
làm do ngu sỉ, ác nghiệp làm do sợ hãi. Này Gia chủ tử, vì 
vị Thánh đệ tử không tham dục, không sản hận, không ngu 
sỉ, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bón lý do. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng 
xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 


Ai phản lại Chánh pháp, 

Vì tham, sân, bó, sỉ, 

Thanh danh bị sứt mẻ 

Như mặt trăng đêm khuyết. 
Ai không phản Chánh pháp, 
Vì tham, sân, bó, sỉ, 

Thanh danh được tròn ẩu, 
Như mặt trăng đêm đây. 


Thé nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài 
sản? Này Gia chủ tứ, đam mê các loại rượu là nguyên nhân 
phung phí tài sản. Du hành đường phó phi thời là nguyên 
nhân phung phí tài sản. La cả đình đám hí viện là nguyên 
nhân phung phí tài sản. Đam mê cờ bạc là nguyên nhân 
phung phí tài sản. Giao du ác hữu là nguyên nhân phụng 
phí tài sản. Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí 
tài sản. 


- 120 - Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Trường bộ kinh, III, 180) 





Này Gia chủ tứ, đam mê các loại rượu có sáu nguy 
hiểm: Tài sản hiện tại bị tốn thất, đầu tranh tăng trưởng, 
bệnh tật dễ xâm nhập, thương tồn danh dự, đề lộ âm tàng, 
và thứ sáu là trí lực tổn hại. Này Gia chủ tứ, đam mê các 
loại THƯỢM CÓ SđM HgMÿ hiểm như vậy. 


Này Gia chủ tử, du hành đường phó phi thời có sáu 
nguy hiểm: Tự mình không được che chở hộ trì, vợ con 
không được che chở hộ trì, tài sản không được che chở hộ 
trì, bị tình nghỉ là tác giả các ác sự, nạn nhân các tin đôn 
thất thiệt, tự rước vào thân nhiêu khổ não. Này Gia chủ tử, 
du hành đường phó phi thời có su nguy hiểm như vậy. 


Này Gia chủ tứ, la cà đình đảm hý viện có su nguy 
hiểm: Luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa, chỗ nào có ca, 
chỗ nào có nhạc, chỗ nào có tán tụng, chỗ nào có nhạc tay, 
chỗ nào có trồng. Này Gia chủ tử, la cà đình đám hỷ viện 
CÓ Sỉ nguy hiểm như vậy. 


Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Nếu 
thắng thì sanh oán thù, nếu thua thì tâm sanh sâu muộn, tài 
sản hiện tại bị tốn thát, tại hội trường (pháp đình) lời nói 
không hiệu lực, bằng hữu đồng liêu khinh miệt, vấn đề cưới 
gả không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không 
xứng để có vợ. Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu "nguy 
hiểm như vậy. 


Này Gia chủ tử, thân cận các ác hữu có su nguy 
hiểm: Những kẻ cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, những 
kẻ trả ngụy, lường gạt, bạo động là những người bạn, là 
những thân hữu của người ấy. Này Gia chủ tử, thân cận ác 
hữu có sẵu nguy hiểm như vậy. 


Tâm Từ - 121- 





Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sảu nguy 
hiểm: “quá lạnh”, không làm việc; “quá nóng”, không làm 
việc; “quá trễ” không làm việc; “quả sớm”, không làm 
việc; “tôi đói quá”, không làm việc; “tôi quá no”, không 
làm việc. Trong khi những công việc phải làm lại không 
làm. Tài sản chưa có không xây dựng lên, tài sản có rồi bị 
tiêu thất. Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu "nguy 
hiểm như vậy. Thé Tôn thuyết giảng như vậy. 


Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
Có bạn gọi bạn rượu, 

Có bạn, bạn bằng môm, 
Bạn lúc thật hữu sự, 

Mới xứng danh bạn bè. 
Ngủ ngày, thông vợ người, 
Ưa đấu tranh, làm hại, 
Thán ác hữu, xan tham, 
Sảu sự não hại người. 

Ác hữu, ác bạn lữ, 

Ác hạnh, hành ác xứ, 

Đời này cả đời sau, 

Hai đời, người bị hại. 

Cở bạc và đàn bà, 


Nượu chè, múa và hát 


- 122 - Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Trường bộ kinh, III, 180) 





Ngủ ngày, đi phi thời 

Thán ác hữu, xan tham, 
Sảu sự não hại người. 

Chơi xúc xắc, uống rượu 
Theo đuổi đàn bà người, 
Lễ sóng của người khác, 
Thân cận kẻ hạ tiện, 
Không thân cán bác trí, 
Người ấy tự héo mòn, 

Như trăng trong mùa khuyết. 
Rượu chè không tiễn của, 
Khao khái, tìm tửu điểm, 
Bị chìm trong nợ nắn, 

Như chìm trong bẳn nước, 
Mau chóng tự hại mình, 
Như kẻ mắt gia đình. 

Ai quen thối ngủ ngày, 
Thức trọn suốt đêm trường, 
Luôn luôn say sướt mưới, 


Không thể sống gia đình. 


Tâm Từ - 123 - 





Ở đây ai hay than: 

Ôi quá lạnh, quá nóng, 

Quá chiễu, quá trễ giờ, 

Sẽ bỏ bê công việc. 

Lợi ích, điều tốt lành, 

Bị trôi dạt một bên. 

Ai xem lạnh và nóng, 

Nhẹ nhàng hơn cỏ lau, 

Làm mọi công chuyện mình, 
Hạnh phúc không từ bỏ. 


Này Gia chủ từ, có bốn hạng người phải xem không 
phải bạn, dẫu tự cho là bạn: Người vật gì cũng lấy phải 
được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn; người chỉ biết 
nói giỏi phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn; 
người khéo nịnh hót phải được xem không phải bạn, dâu tự 
cho là bạn; người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải 
bạn, dâu tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng 
lấy phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn: 
Người vật gì cũng lấy, cho ít xin nhiễu, vì sợ mà làm, làm vì 
mưu lợi cho mình. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường 
hợp người vật gì cũng lấy phải được xem không phải bạn, 
dâu tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bón trường hợp, người chỉ biết nói 
giỏi phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn: Tỏ 


- 124 - Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Trường bộ kinh, III, 180) 





lộ thân tình việc đã qua; tỏ lộ thán tình việc chưa đến; mua 
chuộc cảm tình bằng sáo ngữ; khi có công việc, tự tỏ sự bắt 
lực của mình. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường họp, 
người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải bạn, dâu 
tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, kẻ nịnh hót phải 
được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn: Đồng ÿ các 
việc ác; không đồng ÿ các việc thiện; trước mặt tản thán; 
sau lưng chỉ trích. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường 
hợp kẻ nịnh hót phải được xem không phải bạn, dâu tự cho 
là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người tiêu pha 
xa xỉ phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn: 
Là bạn khi mình đam mê các loại rượu; là bạn khi mình du 
hành đường phó phi thời; là bạn khi mình la cà đình đám hý 
viện; là bạn khi mình đam mê cờ bạc. Này Gia chủ tử, như 
vậy có bón trường hợp, người tiêu pha xa xỉ phải được xem 
không phải bạn, dâu tự cho là bạn. 


Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
Người bạn gì cũng lấy, 

Người bạn chỉ nói giỏi, 

Người nói lời nịnh hói, 

Người tiêu pha xa xi. 

Cả bón, không phải bạn, 

Biết vậy, người trí tránh, 


Như đường đây sợ hãi. 


Tâm Từ - 125 - 





Này Gia chủ tử, bón loại bạn này phải được xem là 
bạn chán thật: Người bạn giúp đỗ phải được xem là bạn 
chân thát; người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong 
vui phải được xem là bạn chân thát; người bạn khuyên điều 
lợi ích phải được xem là bạn chân thật; người bạn có lòng 
thương tưởng phải được xem là bạn chân thật. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp 
đỡ phải được xem là bạn chán thật: Che chở cho bạn khi 
bạn vô ý phóng dật, che chở của cải cho bạn khi bạn vô ÿ 
phóng dật, là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, khi bạn 
có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những 
gì bạn thiếu. Này Gia chủ tử, như vậy có bón trường hợp, 
người bạn giúp đỡ phải được xem là người bạn chán thát. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn chung 
thủy trong khô cũng như trong vui phải được xem là người 
bạn chân thật: Nói cho bạn biết điều bí mật của mình; giữ 
gừ kim điều bí mật của bạn; không bỏ bạn khi bạn gặp khó 
khăn; dám hy sinh thân mạng vì bạn. Này Gia chủ tứ, như 
vậy có bốn trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ 
cũng như trong vui phải được xem là người bạn chán thát. 


Này Gia chủ tử, có bón trường hợp, người bạn khuyên 
điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật: Ngăn 
chận bạn không làm điểu ác; khuyến khích bạn làm điều 
thiện; cho bạn nghe điều bạn chưa nghe; cho bạn biẾt con 
đường lên cõi chư Thiên. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn 
trường hợp, người bạn khuyên điêu lợi ích phải được xem 
là người bạn chán thật. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường họp, người bạn thương 
tưởng phải được xem là người bạn chán thật: Không hoan 
hỷ khi bạn gặp hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; 


- 126 - Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Trường bộ kinh, III, 180) 





ngăn chận những ai nói xâu bạn; khuyến khích những ai 
tản thản bạn. Này Gia chủ tứ, như vậy có bồn trường họp, 
người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chán 
thật. 


Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
Bạn sẵn sàng giúp đố, 
Bạn chung thủy khô VHI, 
Bạn khuyến khích lợi ích, 
Bạn có lòng thương tưởng. 
Biết rõ bón bạn này, 
Người trí phục vụ họ, 

Như mẹ đổi con ruội. 
Người trí giữ giới luật, 
Sáng như lửa đôi cao. 
Người tích trữ tài sản, 
Như cử chỉ con ong. 

Tài sản được chồng chất, 
Như ụ mối đùn cao, 

Người cư xử như vậy, 

Chát chứa các tài sản, 


Vừa đủ để lợi ích 


Tâm Từ - 127 - 





Cho chính gia đình mình. 
Tài sản cân chia bốn 

Để kết hợp bạn bè: 

Một phân mình an hưởng, 
Hai phần dành công việc, 
Phần tư, phân đề dành, 
Phòng khó khăn hoạn nạn. 


Này Gia chủ tứ, vị Thánh đệ tử hộ trì sắu phương 
nhự thế nào? Này Gia chủ tử, sáu phương này cân được 
hiểu như sau: Phương Đông cân được hiểu là cha mẹ. 
Phương Nam cân được hiểu là sư trưởng. Phương Tây cần 
được hiểu là vợ con. Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. 
Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công. Phương 


Trên cân được hiểu là Sa-môn, Bà-la-môn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người con phải 
phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông: “Được nuôi 
dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bồn phán 
đổi với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi 
bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua 
đời”. Này Gia chủ tứ, như vậy là cha mẹ được con phụng 
dưỡng như phương Đông theo năm cách và cha mẹ có lòng 
thương tưởng con theo năm cách. Như vậy phương Đông 
được che chở, được trở thành an ồn và thoát khỏi các sự 


sợ hãi. 


Này Gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương 


Đông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương 


- 128 - Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Trường bộ kinh, III, 180) 





tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chận con làm điều ác; 
khuyến khích con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp, cưới 
vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con. 


Này Gia chủ tứ, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các 
bác sư trưởng như phương Nam: Đứng dậy để chào, hâu 
hạ thây, hăng hải học tập, tự phục vụ thây, chu tâm học hỏi 
nghề nghiệp. 


Này Gia chủ tứ, được đệ tử phụng dưỡng như phương 
Nam theo năm cách như vậy, các bác sự trưởng có lòng 
thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách: Huấn luyện đệ 
tử những gì mình đã được khéo huấn luyến; dạy cho bảo trì 
những gì mình được khéo bảo trì; dạy cho thuần thục các 
nghè nghiệp; khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc; bảo 
đảm nghề nghiệp cho đệ tử VỀ mọi mặt. 


Này Gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử 
phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách và sư trưởng 
có lòng thương tưởng đến đệ tử theo năm cách. Như vậy 
phương Nam được che chở, được trở thành an ổn và thoát 
khỏi các sự sợ hãi. 


Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối 
xử với vợ như phương Tây: Kính trọng vợ, không bắt kính 
đối với vợ; trung thành với vợ; giao quyển hành cho vợ; 
sắm đồ nữ trang với vợ; Này Gia chủ tử, được chồng đối 
xử nhự phương Táy theo năm cách như vậy, người vợ có 
lòng thương tưởng chỗng theo năm cách: Thị hành tốt đẹp 
bồn phận của mình; khéo tiếp đón bà con; trung thành với 
chỗng; khéo gìn giữ tài sản của chồng; khéo léo và nhanh 


nhẹn làm mọi công việc. 


Tâm Từ - 129 - 





Này Gia chủ, người vợ được người chồng đối xử như 
phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng thương 
tưởng chông theo năm cách. Như vậy phương Tây được che 
chở, được trở thành an ồn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


Này Gia chủ tứ, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với 
bạn bè như phương Bắc: Bó thí, ái ngữ, lợi hành, động sự, 
không lường gạt. Này Gia chủ tứ, được vị thiện nam tử đối 
xử như phương Bắc theo năm cách như vậy, bạn bè có lòng 
thương kính vị thiện nam tử theo năm cách: Che chở nếu Vị 
thiện nam tử phóng túng; bảo trì tài sản của vị thiện nam tử 
nu Vị này phóng túng; trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện 
nam tử gặp nguy hiểm; không tránh xa khi vị thiện nam tử 
gặp khó khăn; kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. 


Như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như 
phương Bắc theo năm cách và bạn bè có lòng thương tưởng 
vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy phương Bắc được 
che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


Này Gia chủ tứ, có năm cách một vị Thánh chủ nhân 
đối xử với hạng nô bộc như phương Dưới: Giao việc đúng 
theo sức lực của họ; lo cho họ ăn uống và tiên lương; điêu 
trị cho họ khi bệnh hoạn; chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ; 
thính thoảng cho họ nghỉ phép. Này Gia chủ tử, các hàng 
nô bộc được Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với 
năm cách như kia, có lòng thương tưởng đối với vị chủ 
nhân theo năm cách như sau: Dậy trước khi chủ dậy; đi 
ngủ sau chủ; tự bằng lòng với các vật đã cho; khéo làm các 
công việc; đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 


Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được vị Thánh 
chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách, có lòng 
thương tưởng đối với Thánh chủ nhân theo năm cách. Như 


- 130 - Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Trường bộ kinh, III, 180) 





vậy phương Dưới được che chở, được trở thành an ồn và 


thoát khỏi các sự sợ hãi. 


Này Gia chủ tứ, có năm cách vị thiện nam tử đối xử 
với các vị Sa-môn, Bà-la-môn như phương Trên: Có lòng 
từ trong hành động về thân; có lòng từ trong hành động 
về khẩu; có lòng từ trong hành động VỀ ý; mở rộng cửa để 
đón các vị ấy; cúng dường các vị ấy các vật dụng cân thiết. 
Này Gia chủ tứ, các vị Bả-la-môn, Sa-môn được vị thiện 
nam tử đối xử như phương Trên theo năm cách như vậy, có 
lòng thương tưởng vị thiện nam tử ấy theo năm cách sau 
đây: Ngăn họ không làm điêu ác; khuyến khích họ làm điều 
thiện; thương xót họ với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa 
nghe; làm cho thanh tịnh điều đã được nghe; chỉ bày con 


đường đưa đên cối Trời. 


Này Gia chủ tử, các vị Sa-môn, Bà-la-môn được thiện 
nam tử đối xử như phương Trên với năm cách, và các vị 
Sa-môn, Bà-la-môn có lòng thương tưởng vị thiện nam tử 
theo năm cách. Như vậy phương Tiên được che chở, được 
trở thành an ồn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy. 

Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
Cha mẹ là phương Đông, 

Sư trưởng là phương Nam, 

Vợ chồng là phương Tây, 

Bạn bè là phương Bắc, 


Nó bộc là phương Dưới, 


Tâm Từ - 131 - 





Sa-môn, Bà-la-môn, 

Có nghĩa là phương Trên. 
Cự sĩ vì gia đình, 

Đảnh lễ phương hướng ấy. 
Kẻ trí giữ Giới, Luật, 

Từ tốn và biện tài, 

Khiêm nhường và nhu thuận, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Dậy sớm không biếng nhác, 
Bắt động giữa hiểm nguy, 
Người hiển, không phạm giới, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Nhiếp chúng, tạo nên bạn, 
Từ ái, tâm bao dung, 

Dãn đạo, khuyến hóa đạo, 
Nhỏ vậy được danh xưng. 
Bồ thí và ái ngữ, 

Lợi hành bắt cứ ai, 

Đồng sự trong mọi việc, 


Theo trường họp xử sự. 


- 132 - Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Trường bộ kinh, III, 180) 





Chính những nhiếp sự này, 
Khiến thế giới xoay quanh, 
Như bảnh xe quay lăn, 
Vòng theo trục xe chính. 
Nhiếp sự này vắng mặt, 
Không có mẹ hưởng thọ, 
Hay không cha hưởng thọ, 
Sự hiếu kính của con. 

Do vậy bậc có trí, 

Đối với nhiếp pháp này; 
Như quán sát chấp trì, 
Nhờ vậy thành vĩ đại, 
Được tản thánh, danh xưng. 


Khi được nghe vậy, Singàlaka, gia chủ tử bạch Tì hé 
Tôn: “Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
Øì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối đề những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tỉ hé Tôn dùng nhiễu 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay con 
xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo. Mong Thể 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


Tâm Từ - 133 - 





Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Như Thị Ngữ) 
Itivuttaka (Chương 3, phẩm IV) 


Này các Tỷ-kheo, có ba tâm bắt thiện này, tác thành 
mù, tác thành không mắt, tác thành không tri, đưa đến tuệ 
đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, không đưa đến Niết-bàn. 
Thế nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, dục tâm tác thành mù, tác thành 
không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự 
phần vào tổn hại, không đưa đến Niết-bàn. Này các Tỷ- 
kheo, sân tâm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành 
không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phân vào tồn hại, không 
đưa đến Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, hại tầm tác thành mù, 
tác thành không mắt, tác thành không trí, dưa đến tuệ đoạn 
diệt, dự phần vào tồn hại, không đưa đến Niết-bàn. Này các 
Tỷ-kheo, có ba tâm bắt thiện này, tác thành mù, tác thành 
không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự 
phần vào tốn hại, không đưa đến Niết-bàn. 


Này các Tỷ-kheo, có ba thiện tâm này, tác thành 
không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí 
tuệ, không dự vào phần tốn hại, đưa đến Niết-bàn. Thể nào 
là ba? An ổn tâm, này các Tỷ-kheo, tác thành không mù, tác 
thành mái, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự 
phần làm tốn hại, đưa đến Niễt-bàn. Vô sân tâm, này các 
Tỷ-khco, tác thành không mù, tác thành mắt, tác thành trí, 
làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tồn hại, đưa đến 


- 134 - Kinh Phật Thuyết Như Vậy, ltivuttaka 





Niễt-bàn. Vô hại tầm, này các Tỷ-kheo, tác thành không mù, 
tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không 
dự phần vào tồn hại, đưa đến Niết-bàn. Này các Tỷ-kheo, 
có ba thiện tầm này, tác thành không mù, tác thành mắt, tác 
thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn 
hại, đưa đến Niết-bàn. 


Hãy suy tư, suy tâm, 
Ba tâm thuộc chánh thiện, 
Đối ba tư duy ác, 

Hãy từ bỏ, lánh xa. 

Vị ấy chắc chế ngự, 
Hành tướng các tư duy, 
Như cơn mưa dẹp sạch, 
Các bụi bậm chất chứa. 
Vị ấy thật chắc chắn 
An tịnh tầm với tâm. 

Ở đây vị ấy đạt, 


Con đường an tịnh đạo. 


Tâm Từ - 135 - 





Giải thích thuật ngữ 


adosa, vô sân 

ahosi kamma, nghiệp bị vô hiệu 
akusala, bất thiện, không lành 
akusala kamma, nghiệp bắt thiện 
akusala citta, tâm bắt thiện 


anagamI, bậc đạt được tâng giác ngộ thứ ba, bậc không 
còn sân nữa 


anãpãna satI, nệm hơi thở 

anatta, vô ngã 

anIcca sañña, tưởng vô thường 

Anumodhanä, tùy hỷ, tán thán nghiệp thiện của người khác 
appanã-samaädhi, đắc định 


arahat, bậc đã đạt được tầng thánh thứ tư, tầng giác ngộ 
cuối cùng. 


ariyan, bậc thánh, bậc đã giác ngộ. 


- 136 - Giải thích thuật ngữ 





arũpa-brahma plane, cõi phạm thiên vô sắc giới - quả của 
bậc thiền vô sắc. Ở cõi này không có các kinh nghiệm ngũ quan, 
không có kinh nghiệm sắc pháp. 

asubha, quán bất tịnh 


aSura, ngạ quỷ 


Atthasalini, Chú Giải Bộ Pháp Tụ, chú giải cho bộ đầu tiên 
của Tạng VI Diệu Pháp 


balas, lực, sức mạnh 


bhãvanã, tu tiến - sự phát triển tâm trí, bao gồm phát triển 
sự an tịnh và phát triển tuệ giác 


bhikkhu, tỳ khưu 
bhikkuní, tỳ khưu m 


bodhisatta, đức Bồ Tát, là chúng sinh có hạnh nguyện trở 
thành Đức Phật 


brahma, phạm thiên, sự tái sinh nơi cõi phạm thiên, là quả 
của tâm thiền 

brahmã-vihãras, bốn phạm trú hay bốn vô lượng tâm: tâm 
từ, tâm bị, tâm hỷ và tâm xả 

Buddha, Đức Phật, Bậc toàn giác tự mình chứng ngộ, 
không thầy chỉ dạy 


Buddhaghosa, Nhà Chú giải vĩ đại, tác giả cuốn Thanh 
Tịnh Đạo, ở vào thê kỷ thứ 5 sau công nguyên. 


Tâm Từ - 137 - 





cetasika, tâm sở, sinh khởi cùng tâm 

cetovimutfI, ``tâm giải thoát” [sự giải thoát nơi tâm] 
chanda, ``mong muốn làm” 

citta, tâm, thực tại kinh nghiệm một đối tượng 
dãna, bồ thí, sự cho đi 

deva, chư thiên 

dhamma, Giáo lý, chân lý, thực tại, sự thật 


Dhammasangami, Bộ Pháp tụ, Bộ đầu tiên thuộc Tạng VI 
Diệu Pháp 


ditthi, tà kiến, hiểu biết - thấy sai về thực tại 
dosa, sân 
dukkha, khô, đặc tính bất toại nguyện của mọi thực tại hữu vi 


indriya, ngũ căn hay năm năng lực tâm linh cần phải trau 


dồi: Tín, tấn, niệm, định and tuệ. 
Jãtakas, Chuyện tiền thân Đức Phật 
Jhãna, tầng thiền đạt được nhờ phát triển sự an tịnh 
kãyagatã sati, quán thê trược 


kamma, tác ý; nghiệp do tác ý tạo tác 


- 138 - Giải thích thuật ngữ 





kamma patha, nghiệp đạo được tạo tác bởi thân, khẩu và ý 
kappa, một khoảng thời gian dài vô tận 
karuna, tâm bị 


kasina, biên xứ, được dùng làm đê mục đê phát triên sự 
an tịnh 


kãya, thân. Nó cũng được dùng cho các tâm sở chỉ các 
trạng thái của thân. 


khandhas, ngũ uân - các hiện tượng tĩnh thân và vật chât 
của cuộc sông, được chia làm năm nhóm 


khanti, kham nhẫn 

kusala, thiện, thành thục 

kusala kamma, nghiệp thiện 
kusala citta, tâm thiện 

lobha, tham, dính mắc 

mangala, điềm lành hay phước báu 
mãra, ác ma 

mettä, lòng tốt, lòng từ 

mettä citta, tâm từ 


micchä-samadhi, tà định 


Tâm Từ - 139 - 





moha, vô minh 
muditã, hỷ 
nãma, danh pháp - hiện tượng tỉnh thần 


nibbana, thực tại vô vi - thực tại không sinh và diệt. Sự tận 
diệt tham ái, hận thù và si mê. Sự bắt tử. Tận diệt khô. 


nỉmitta, quang tướng trong thiền an chỉ 
Pali, ngôn ngữ được dùng trong Giáo lý 
pañña, trí tuệ 

patisanthãro, sự tiếp đãi 

peta, phi nhân 


rúpa, sắc pháp - hiện tượng vật chất, hay thực tại không có 
sự kinh nghiệm 


rúpa-brahma plane, cõi phạm thiên sắc giới, được sông ở 
cõi nảy là quả của tâng thiên sắc giới. 


sakadagami, bậc Thánh Nhất Lai, bậc đạt được tầng giác 
ngộ thứ hai và sẽ không còn tái sinh làm người hay chư thiên quá 
một kiếp nữa 

sakhalyaÿ, lời ái ngữ 

samatha, chỉ tịnh [sự phát triển an tịnh] 


sammä, chánh 


- 140 - Giải thích thuật ngữ 





sammä-ditthi, chánh kiến 
sammä-samadhI, chánh định 
sammä-satI, chánh niệm 
sampaJañña, tỉnh giác 
samvara sila, giới thu thúc 


sangha, tăng chúng (gồm tỳ khưu và tỳ khưu ni). “Tăng” 
trong Tam bảo chỉ đến các vị thánh đã giác ngộ. 


saññã, tưởng, sự ghi nhớ 


sankhara-kkhandha, hành uân - gôm tât cả các tâm sở trừ 
tâm sở thọ và tâm sở tưởng 


Sãriputta, Ngài Xá Lợi Phất - bậc thượng thủ đệ tử trí tuệ 
của Đức Phật 


sati, niệm, sự không quên, hay biết thực tại qua kinh nghiệm 
trực tiếp 


sati-sampaJañña, chánh niệm-tỉnh giác, sự nhận biêt rõ ràng 


satipatthana, niệm xứ - sự phát triển hiểu biết trực tiếp về 
thực tại, hay quán niệm về thân, thọ... là các đối tượng của hiểu 
biết đúng (chánh kiến). 


s1la, giới 


sobhana, tịnh hảo 


Tâm Từ - 14T - 





Sotapamna, Thánh Dự Lưu - bậc thánh đầu tiên, người đã 
tận diệt tà kiến về thực tại. 


sutta, kinh thuộc điển thánh, gồm các đoạn thảo luận, lời 
di giáo... được thuyết trong các địp khác nhau và tại các địa danh 
khác nhau. 


Theravada Buddhism, “Irưởng lão bộ”, hay Phật giáo 
nguyên thủy. 


Tipitaka, Tam tạng - Lời dạy của Đức Phật, gồm ba phần: 
Luật, Kinh và VI diệu pháp 


upekkha, thọ xả 
viññãna-kkhandha, thức uân - gôm tât cả các tâm 


vipäka, quả (của nghiệp), như sự tái sinh hay tất cả các 
kinh nghiệm dễ chịu, khó chịu qua các căn (thấy, nghe, ngửi, 
nếm...) trong suốt kiếp sống. 


VIpassanä, sự phát triên tuệ giác 


Visuddhimagøa, Thanh Tịnh Đạo - một bách khoa toàn thư 
về Phật giáo do nhà chú giải Buddhaghosa biên soạn vào thế kỷ 
thứ năm sau công nguyên 


yakkha, dạ xoa 


- 142 - Vài lời về bản dịch Việt ngữ 





Vài lời về bản dịch Việt ngữ 


Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý đạo hữu, quý độc giả 
bản dịch Việt ngữ cuốn Tâm từ - tập hợp các lời giảng của Achaan 
Sujin Boriharnwanaket về sự phát triển tâm từ trong cuộc sống 
hàng ngày, do Nina Van Gorkom biên tập và chuyển Anh ngữ. 


Bản dịch chắc chắn vẫn có thiết sót, rất mong nhận được 
góp ý của quý độc giả cho lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn. 


Các phần dịch kinh trong cuốn sách được lấy từ bản dịch 
của Hoàng thượng Thích Minh Châu và một số phần dịch chú 
giải được tham khảo và lấy từ bản dịch của Tỳ khưu Indacanda. 
Chúng tôi xm được cảm tạ và tùy hỷ công đức của quý Ngài. 


Chúng tôi xin hồi hướng phần công đức này tới các quý VỊ 
đã và đang hùn phước với Vietnam Dhamma Home đề ấn tống 
sách và tổ chức Pháp đàm; xin hồi hướng tới cha mẹ, thầy tổ, thân 
bằng quyền thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho 
các vị tùy hỷ phước thiện này! Nguyện cho phước thiện làm đây 
là duyên lành để đứt khỏi những ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm 
trong ngày vị lai! 


Sadhu! Sadhu! Sadhul 


Vietnam Dhamma Home 


Tâm Từ - 143 - 





Mọi góp ý xin gửi về 


vietnamdhammahome()gmail.com 





Xin trân trọng cảm ơn! 


- 144 - Giới thiệu 





lưu chiểu 


